BẢN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 


TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU, VIÊN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 


Số 100 - Tháng 4/2023 


VIỆN HÀN LÂẦM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 
VÀ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC NGA KÝ KẾT 
“THỎA THUẬN VẺ HỢP TÁC KHOA HỌC” 


Ngày 06/4/2023, PGS.TS. Trân Tuân Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam và GS. VS. Sergey Chernyshev, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga 
đã đại diện cho hai Viện Hàn lâm ký "Thỏa thuận vê hợp tác khoa học” trước sự chứng 
kiên của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko và 
đại diện Lãnh đạo nhiêu bộ, ngành tham dự Khóa họp lần thứ 24 Uy ban Liên chính phủ 
Việt Nam - Nga vê hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật. 


BUTE/IbCTBEHHOÙ POCCMHCKO-BbETHAMCKC 


OHOMMHECKOMYWRH 


¡¡€ 


AYHHO-TEXHMHECKO 


Xem tiếp trang 3 


TỌA ĐÀM VÀ TRIÊN LÃM SÁCH: KHĂNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA SÁCH 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG VIỆC PHÁT TRIÊN VĂN HÓA ĐỌC 


Ngày 11/4/2023, Trung tâm Thông tín — 
Tư liệu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam) phối hợp với Alpha Books, 


Tạp chí Pi và Công ty T1Group Việt Nam tổ 


chức Tọa đàm và Triển lấm Sách nhắm 
hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt 
Nam lân thứ 2. Đây cũng là hoạt động 


thường niên năm trong khuôn khổ các 
hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam 18/5 và Ngày thành 
lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam (20/5/1975 - 20/5/2023). 

Tham dự Tọa đàm, về phía Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam, có TS. Lê Quỳnh 


Xem tiếp trang 10 


TRONG SÓ NÀY 


>> Trang † 


>> Trang † 


>> Trang 3 


>> Trang 5 


>> Trang 7 


>> Trang 9 


>> Trang 13 


>> Trang 16 


>> Trang 18 


>> Trang 21 


>> Trang 23 


>> Trang 24 


>> Trang 25 


>> Trang 26 


>> Trang 27 


>> Trang 28 


>> Trang 30 


>> Trang 32 
>> Trang 34 
>> Trang 35 
>> Trang 36 
>> Trang 37 


BAN BIÊN TẬP: 


Viện Hàn lâm... (Hếp theo trang 1) 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
(VAST) ngay từ những ngày đầu thành lập đã 
thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ với Viện Hàn 
lâm Khoa học Liên Xô và sau này là Viện Hàn 
lâm Khoa học Nga (RAS). VAST và RAS đã ký 
Thỏa thuận đầu tiên vào năm 1991; sau đó ký 
lại vào các năm 1995, 2006 và 2012, là cơ sở để 
triển khai nhiều hợp tác nghiên cứu và trao đổi 
khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu toán 
học, cơ học, khoa học vật liệu, hóa học, địa 
chất, địa chất biển, sinh vật biển, sinh thái và 
công nghệ sinh học; đặc biệt là khảo sát biển. 
Từ năm 2005 đến nay, hai Viện Hàn lâm đã tổ 
chức thành công 07 chuyến khảo sát đa dạng 
sinh học trong vùng biển Việt Nam bằng tàu 
nghiên cứu khoa học *Viện sĩ Oparin” và 01 
chuyến khảo sát địa chất, địa vật lý biển bằng 
tàu nghiên cứu khoa học *Viện sĩ Lavrentiev”, 
xây dựng dữ liệu đa dạng sinh vật biển Việt 
Nam cũng như cơ sở khoa học sự phát triển địa 
chất biển Việt Nam. Nội dung hợp tác này giữa 


TIN KHOA HỌC 


VAST và RAS đã được thảo luận cũng như nhận 
được sự ủng hộ để tiếp tục triển khai của Lãnh 
đạo hai Chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga 
tại Khóa họp lần thứ 24 này. 

"Thỏa thuận về hợp tác khoa học” giữa Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và 
Viện Hàn lâm Khoa học Nga được ký kết thay 
thế Thỏa thuận hợp tác năm 2012, với mục tiêu 
tiếp tục phát triển hợp tác khoa học một cách 
hiệu quả giữa các nhà khoa học hai Viện Hàn 
lâm, hồ trợ các nghiên cứu theo hướng ưu tiên 
cũng như tăng cường trao đổi thông tin và cán 
bộ khoa học cũng như tiếp tục triển khai dự án 
khảo sát biển chung giữa hai Viện Hàn lâm. Bên 
cạnh đó, "Thỏa thuận về hợp tác khoa học” năm 
2023 cũng sẽ tạo cơ sở để hai bên tiếp tục thảo 
luận, xây dựng các "Lộ trình” hợp tác trong từng 
nội dung và lĩnh vực khoa học cụ thể trong đó 
có sự tham gia của các đơn vị trực thuộc và các 
nhà khoa học của hai bên, góp phần thiết thực 
triển khai nội dung Khóa họp lần thứ 24 của Ủy 
ban Liên chính phủ Việt Nam - Nga vừa qua. 


7S. Lê Quỳnh Liên, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế 


VIỆN HÀN LẦM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM LÀM VIỆC VÓT 
BỘ KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC LIÊN BANG NGA 


Ngày 05/4/2023, Bộ Khoa học và Giáo dục 
Đại học Liên bang Nga đã tới thăm và làm 
việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam. Tham dự buổi làm việc có 
GS.TS. Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
(Viện Hàn lâm KHCNVWN}; Ong Konstantin 
MOGILEVSKY, Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Giáo dục Đại học Liên bang Nga; lãnh đạo 
một số đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm 
KHCMNVN và Bộ Khoa học và Giáo dục Đại 
học Liên bang Nga cùng với đại diện Đại sứ 
quán Liên bang Nga tại Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS. Chu Hoàng 
Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN thay 
mặt cho Viện Hàn lâm chào mừng ông Konstan- 
tin MOGILEVSKY tới làm việc tại Viện nhân dịp 
tham dự Kỳ họp lần thứ 24 Uy ban Liên Chính 
phủ Việt - Nga và chúc ông có thời gian làm 
việc hiệu quả tại Việt Nam. 

Trong vòng 01 tháng qua, Viện Hàn lâm 
KHCNVN đã tham gia nhiều phiên làm việc kỹ 
thuật với đối tác Nga và bộ ngành liên quan của 
Chính phủ Việt Nam để trao đổi, đàm phán, xây 


GS.TS. Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm 
KHCWWN phát biểu trao đổi tại buổi làm việc 


dựng Dự thảo nội dung cho Kỳ họp lần thứ 24 
của Uy ban Liên Chính phủ Việt —- Nga. Trong kỳ 
họp năm nay, các vấn đề hợp tác khoa học và 
công nghệ được đề cập nhiều hơn với nội dung 
hợp tác phong phú như về hợp tác môi trường, 
năng lượng mới, nông nghiệp thông minh, trí 
tuệ nhân tạo... GS.TS. Chu Hoàng Hà cho rằng 
những nội dung được hai Chính phủ ủng hộ hợp 
tác trong kỳ họp này cũng như những hợp tác 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


Ông Konstantin MOGILEVSKY, Thứ trưởng Bộ KH&GDĐH 
Liên bang Nga phát biểu tại buổi làm việc 

đang có giữa Viện Hàn lâm KHCNVN và các đơn 
vị liên quan đến Bộ Khoa học và Giáo dục Đại 
học Nga (Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Quỹ 
Nghiên cứu cơ bản Nga - nay là Trung tâm 
Thông tin Khoa học Nga, Viện Liên hiệp Nghiên 
cứu hạt nhân) sẽ là cơ sở để hai đơn vị phát 
triển hoạt động hợp tác hiệu quả và thiết thực. 

Cũng trong buổi làm việc, GS.TS. Chu Hoàng Hà 
cho biết Viện Hàn lâm KHCNVN đã trao đổi và 
thống nhất với Viện Hàn lâm Khoa học Nga về 
Thỏa thuận hợp tác mới, đề xuất đưa vào 
chương trình ký kết trong khuôn khổ kỳ họp lần 
thứ 24. Thỏa thuận hợp tác mới gôm các nội 
dung chính về hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên 
gia, xây dựng dự án chung. Viện Hàn lâm 
KHCNVN sẽ xây dựng Lộ trình hợp tác cho từng 


TIN KHOA HỌC 


% 


Hai bên tặng quả lưu niệm 


nội dung cụ thể để công tác triển khai được 
thiết thực và hiệu quả. 
GS.TS. Chu Hoàng Hà hy vọng rằng với vai trò 
là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa 
học và đào tạo cũng như một số đối tác trọng 
yếu của Viện Hàn lâm, Thứ trưởng Konstatin 
Mogilevsky và Lãnh đạo Bộ Khoa học và Giáo 
dục Đại học Nga sẽ tạo điều kiện để Viện Hàn 
lâm KHCNVN thuận lợi trong việc triển khai hoạt 
động hợp tác, như thực hiện Thỏa thuận với 
Viện Hàn lâm Khoa học Nga, triển khai dự án 
trong khuôn khổ hợp tác với các Quỹ khoa học 
Liên bang Nga hay triển khai phòng thí nghiệm 
chung tại Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân. 
Bài và ảnh: Minh Đức 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


TIN KHOA HỌC 


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM THAM DỰ PHIÊN 
HỌP HỘI ĐỒNG TOÀN QUYỀN CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CỦA VIỆN 
LIÊN HIỆP NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN 


Phiên họp Tài chính và Hội đồng toàn 
quyên JINR năm 2023 được tổ chức từ 
ngày 22 - 25/3/2023 tại Thành phố Dub- 
n8, Liên bang Nga. Đây là Phiên họp đầu 
tiên được tổ chức trực tiếp tại trụ sở của 
JINR với sự tham dự của hơn 70% đại 
biểu các nước thành viên, sau một thời 
gian dài tổ chức dưới hình thực trực tuyến 
do ảnh hưởng của đại dịch Co víd. 


PGS.TS. Trắn Tuần Anh và TS. Lê Quựnh Liên 
thảo luận tại phiên họp 


khoa học Liên Chính phủ, nhằm liên kết tiềm 
năng vật chất và chất xám của các nước thành 
viên phục vụ cho các chương trình phát triển 
khoa học của mỗi quốc gia. Đứng đầu mỗi quốc 
gia thành viên tại JINR là Đại diện toàn quyền 
chịu trách nhiệm về hoạt động quốc gia thành 
viên tại JINR. Hội đồng toàn quyền - Hội đồng 

đứng đầu JINR và có quyền quyết: định mọi vấn 
PGS.TS. Trần Tuấn Anh phát biểu tại phiên họp đề liên quan đến hoạt động của Viện. 


Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân (JINR) được _ Việt Nam là quốc gia thứ 12 tham gia Viện Liên 
thành lập theo Công ước do 11 nước sáng lập ký _ hiệp nghiên cưu hạt nhân và từ năm 1982, Viện 
ngày 26/3/1956, là một tổ chức nghiên cứu Hàn lãm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện 


^ — ` SÔNG» 


Toản cảnh phiên họp 
BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


Hàn lâm KHCNVN) được Chính phủ giao làm đại 
diện toàn quyên của nước Cộng hòa Xã hội Chủ 
nghĩa Việt Nam tại JINR. PGS.TS. Trần Tuấn 
Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN, Đại 
diện toàn quyền của Việt Nam tại JINR đã dẫn 
đầu đoàn Việt Nam gồm Đại diện Viện Hàn lâm 
KHCNVN, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ 
quán Việt Nam tại Liên bang Nga tham dự Phiên 
họp toàn quyền năm 2023 tại Dubna. 

Trong Phiên họp, các đại biểu đã được nghe và 
thảo luận vê Báo cáo hoạt động năm 2022 của 
JINR trong đó việc triển khai các dự án khổng lồ 
(MeoaProject) như NICA (nghiên cứu thực 
nghiệm vật chất hadron (tương tác mạnh) ở 
trạng thái kỳ dị trong các vùng chuyển pha); 
DRIBs-TI (phát triển "nhà máy sản xuất các 
nguyên tố siêu nặng” trên cơ sở máy gia tốc mới 
DC-280); BAIKAL (sử dụng hồ nước Baikal tại 
vùng Siberia để nghiên cứu vật lý thiên văn, vũ 
trụ học và vật lý hạt),... Phiên họp toàn thể 
cũng thảo luận về kế hoạch giai đoạn 2024 - 
2030 của JINR; trong đó bên cạnh việc nghiên 
cứu cơ bản về vật lý hạt nhân, JINR định hướng 
phát triển nghiên cứu về ứng dụng hạt nhân 
trong khoa học sự sống, phát triển hệ thống 
tính toán hiệu năng cao, trung tâm nghiên cứu 
quốc tế vê công nghệ hạt nhân đồng phát triển 
cơ sở vật chất và nhân lực, mở rộng hợp tác 
quốc tế,... Hội đồng toàn quyên cũng được nghe 
báo cáo tài chính năm 2022 và kế hoạch chỉ tiêu 
ngân sách năm 2023. 


Tham dự Phiên họp năm 2023, với tư cách là 
quốc gia thành viên thuộc nhóm các quốc gia 
đang phát triển, Việt Nam đã có một số đóng 
góp về cách tính phí đóng góp thường niên, việc 
xây dựng nghiên: cứu phù hợp với mục tiêu phát 
triển của môi quốc gia thành viên. 


Bên cạnh Phiên họp, PGS.TS. Trần Tuấn Anh và 
đoàn Việt Nam cũng đã có buổi làm việc với 
GS.VS. Grigory Trubnikov, Giám đốc JINR. Tại 


TIN KHOA HỌC 


PGS.TS. Trần Tuấn Anh và đoàn Việt Nam làm việc với 
GS.V⁄S. Grigory Trubnikov, Giám đốc JINR 


buổi làm việc, hai bên đã sơ lược lại nhưng kết 
quả đã đạt được kể từ cuộc hội đàm giữa hai 
bên tại JINR vào tháng 09/2022 cũng như kế 
hoạch triển khai hợp tác được trao đổi trong 
buổi làm việc tại Viện Hàn lâm KHCNVN vào 
tháng 10/2022. Một số nội dung đã đề cập trước 
đây như tăng số lượng cán bộ Việt Nam sang 
làm việc tại JINR trong năm 2023, tăng hồ trợ 
cán bộ Việt Nam làm việc tại JINR đã được hai 
bên thực hiện vào đầu năm 2023. Hai bên tiếp 
tục thảo luận phát triển dự án, phòng thí 
nghiệm chung và xây dựng Trung tâm thông tin 
JINR tại Hà Nội và phối hợp tổ chức các Hội 
nghị, Hội thảo quốc tế. Hai bên cũng cho rằng 
vật lý lý thuyết, công nghệ thông tin và khoa 
học sự sống là những lĩnh vực tiêm năng lớn 
trong phát triển hợp tác. Bên cạnh đó, Viện Hàn 
lâm KHCNVN đề xuất phía JINR tạo điều kiện để 
các đại diện Việt Nam tham gia chương trinh 
thăm quan phòng thí nghiệm (JEMS), chương 
trình sau đại học (PostDoc program),.. .Kết thúc 
buổi làm việc, PGS.TS. Trần Tuấn Anh và GS.VS. 
Grigory Trubnikov đã ký kết thỏa thuận liên 
quan đến hoạt động và điều khoản hỗ trợ cho 
cán bộ Việt Nam tại Viện, cũng như việc thực 
hiện các chương trình hợp tác trong khuôn khổ 
quyết định của Đại diện toàn quyên Việt Nam tại 
JINR. 


7S. Lê Quỳnh Liên, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế 


Hai bên ký kết thỏa thuận liên quan đến hoạt động và điều khoản hỗ trợ cho cán bộ Việt Nam 
BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


TIN KHOA HỌC 


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM THẮM VÀ LÀM VIỆC VỚT 
ĐẠI HỌC TỔNG HỢP QUỐC GIA MOSCOW MANG TÊN M.V. LOMONOSOV 


Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên 
bang Nga, ngày 24/3/2023, PGS.TS. Trân 
Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam ( Viện Hàn lâm 
KHCN VN) đã có buổi làm Việc với GS. Yuri 
Mazei, Phó Hiệu trưởng phụ trách Hợp tác 
quốc tế Đại học Tổng hợp Quốc gia Mos- 
Ccow rmarnig tên M.V. Lornonosov (MSU). 


PGS.TS. Trần Tuấn Anh làm việc với đại diện MSU 


Tham gia đoàn công tác còn có PGS.TS. Trần 
Đình Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học 
Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH); TS. Lê 
Quỳnh Liên, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế; Ông 
Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng Văn phòng Đại diện 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Liên bang 
Nga. 

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Trần Tuấn Anh đã 
khẳng định truyền thống hợp tác giữa Việt Nam 
và Liên bang Nga, đặc biệt trong giai đoạn trước 
đây đã có nhiêu thế hệ sinh viên Việt Nam học 
tập và trưởng thành tại MSU, trong đó có nhiều 
người đã trở thành nhà khoa học đầu ngành và 
lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN. Hiện nay, Viện 


hd ( N [NT ~2 xa 
cơ Y2 | 


Pytrr=r*By 
2® % xé 2) 


'ÌN xu s- 


h, 


PGS.TS. Trần Tuấn Anh tặng quả cho đại diện MSU 


Hàn lâm KHCNVN là cơ quan nghiên cứu hàng 
đầu Việt Nam, trực thuộc Chính phủ và với cơ 
cấu tổ chức hiện có 3 cơ sở đào tạo đại học và 
sau đại học, tiêm năng hợp tác với MSU - Đại 
học lâu đời nhất Liên bang Nga là vô cùng to 
lớn. GS. Yuri Mazei đã giới thiệu sơ lược về lịch 
sử phát triển của MSU, 5 dự án khoa học khổng 


Hai bên chụp ảnh lưu niệm 


BẢN TIN KHCN SỐ 100 THÁNG 4/2023 Bế: 


Đoàn đại biểu Viện Hàn tâm KHCNVN tại MSU 

lô (MegaScience) đang được thực hiện tại MSU, 
các hoạt động hợp tác đào tạo và nghiên cứu do 
MSU triển khai tại nước ngoài như các chương 
trình trao đổi sinh viên với cộng đồng Châu Âu, 
chi nhánh MSU tại Trung Quốc... Trong giai 
đoạn vừa qua, MSU đã có quan hệ hợp tác với 
Viện Hàn lâm KHCNVN thông qua các dự án 
nghiên cứu chung trong khuôn khổ Quỹ Nghiên 
cứu cơ bản Nga, do vậy MSU mong muốn tiếp 
tục và mở rộng quan hệ hợp tác với Viện Hàn 
lâm KHCNVN. Hai bên đã thảo luận về phương 
hướng hợp tác và cùng thống nhất trong thời 
gian tới sẽ cùng thảo luận để sớm ký kết Thỏa 
thuận hợp tác chung (giữa Viện Hàn lâm 
KHCNVN và MSU; MSU và USTH hoặc các đơn vị 
trực thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN và các khoa 
trực thuộc MSU) về đào tạo, trao đổi sinh viên, 
nghiên cứu... Hai bên cũng dự kiến xây dựng 
nhóm làm việc để thúc đẩy chương trình đào tạo 
cấp bằng chung,. đồng hướng dân sinh viên, thử 
nghiệm phát triển nhóm nghiên cứu chung từ 
cấp độ nhỏ để việc hợp tác đi vào thực chất và 
có thể triển khai hiệu quả. 


Trong thời gian làm việc tại MSU, đoàn Viện Hàn 
lâm KHCNVN đã tới thăm và trao đổi định hướng 
hợp tác với Khoa Hóa học - một trong những 
khoa lớn nhất và được hình thành ngay từ ngày 
đầu thành lập MSU và cũng là nơi nhiều thế hệ 
sinh viên Việt Nam đã theo học và thành danh. 
GS. A.A.Goryunkov, Trưởng Khoa Hóa học cùng 
Giáo sư phụ trách bộ môn Hóa lý, Hóa hữu cơ, 
hóa vật liệu, hóa điện... đã giới thiệu cho đoàn 
Viện Hàn lâm KHCNVN những chuyên ngành 
đào tạo và hướng nghiên cứu chính của Khoa. 
Trao đổi tại buổi làm việc, PGS.TS. Trần Tuấn 


TIN KHOA HỌC 


Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva mang tên M. 
V. Lomonosov (MSU) được thành lập năm 1755 
theo sắc lệnh của Nữ hoàng Nga Elizaveta và 
năm 1940 được đổi tên như hiện nay nhằm vinh 
danh nhà khoa học Nga kiệt xuất M.V. Lomono- 
Sov người có đóng góp lớn trong quá trình hình 
thành Trường. MSU là trường Đại học lớn nhất và 
lâu đời nhất Liên bang Nga, với truyền thống và 
tiêu chuẩn học thuật cao nhất. Cho đến nay, 
Trường đã có 11 nhà khoa học đạt giải giải Nobel 
và 5 nhà khoa học được huy chương Fields. Hiện 
nay, MSU có 39 khoa, gồm hơn 4000 giảng viên 
trong đó có khoảng 100 Viện sĩ Viện Hàn lâm 
Khoa học Nga; có 40.000 sinh viên và khoảng 
gần 10.000 học sinh trung học tham gia vào các 
khóa học bổ trợ khác nhau tại MSU. Với vai trò 
quan trọng trong đào tạo học thuật tại Liên bang 
Nga, năm 1992, MSU được Liên bang Nga công 
nhận là cơ sở giáo dục tự chủ (nhận kinh phí từ 
ngân sách, không thông qua Bộ Giáo dục). Hiến 
chương năm 2007 Liên bang Nga đã nhắn mạnh 
vai trò hàng đầu của MSU trong việc phát triển 
đào tạo, nghiên cứu và phát triển văn hóa Nga 
như là một phần của di sản quốc gia và tới năm 
2008 MSU trở thành cơ quan trong Chính phủ 
Liên bang, trong đó người đứng đầu Trường là 
Đại diện Chính phủ. 

MSU nằm trên đồi Vorobjov với tòa nhà trung tâm 
cao 240m gồm 36 tầng (là toà nhà cao nhất châu 
Âu cho đến năm 1988) gồm các ký túc xá cho 
sinh viên và giảng viên; tổng cộng 33 kilômét 
đường hành lang và 5.000 phòng. Bên trong tòa 
nhà có một phòng hòa nhạc, một rạp hát, bảo 
tàng địa chất, các dịch vụ quản lý khác nhau, các 
thư viện, hệ thống bể bơi dưới tầng ngầm, trạm 
cảnh sát, bưu điện, hệ thống dịch vụ cho sinh viên 
như tiệm giặt, tiệm cắt tóc, các căng tin, các trụ 
sở ngân hàng, các quầy hàng, các quầy ăn tự 
phục vụ,... 


Anh cho biết: Hóa học là một trong những lĩnh 
vực nghiên cứu trọng tâm tại Viện Hàn lâm. Với 
4 Viện nghiên cứu chuyên ngành hóa và hơn 10 
Viện nghiên cứu có liên quan. Trên cơ sở những 
thảo luận với Lãnh đạo MSU về hợp tác trao đổi 
sinh viên, đồng hướng dẫn, thực hiện nghiên 
cứu chung,... Viện Hàn lâm KHCNVN mong 
muốn phát triển nội dung hợp tác cụ thể để 
phát huy tiêm năng và thế mạnh của hai bên. 
Hai bên cũng thống nhất sớm tổ chức buổi làm 
việc trực tuyến giữa các bộ môn trong Khoa hóa 
học MSU với các đơn vị nghiên cứu trực thuộc 
của Viện Hàn lâm, để cùng trao đổi các hướng 
nghiên cứu và hướng tới xây dựng nội dung hợp 
tác trong thời gian tới. 

7S. Lê Quỳnh Liên, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


TIN KHOA HỌC 


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI 
ĐOÀN ĐẠI BIỂU ỦY BAN NGÂN SÁCH QUỐC HỘI HOA KỲ 


Ngày 07/4/2023, Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam ( VAST) đã có buổï 
làm việc với đoàn đại biểu Ủy ban Ngân 
sách Quốc hội Hoa Kỹ. Tham dự buổi làm 
việc vê phía Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam có: GS.TS. Chu Hoàng 
Hà - Phó Chủ tịch VAST; TS. Lê Quỳnh Liên 
- Trưởng Ban Hợp tác quốc tế; TS. Nguyên 
Hoàng Dương, Phó Trưởng Ban Hợp tác 
quốc tê? GS.TS. Trương Nam Hải, Chủ tịch 
Hội đồng khoa học Viện Công nghỆệ sinh 
học PGS.TS. Phí Quyết Tiên, Phó Viện 
trưởng Viện Công nghệ sinh học TS. 
Hoàng Hà, Giám đốc Trung tâm Giám định 
ADN (CDT) thuộc Viện Công nghệ sinh học 
củng các cộng sự thực hiện dự án hợp tác 
với Uy ban Quốc tế về Tìm kiếm Người mất 
tích (TCMP). Vê phía Hoa Kỹ, có ông Tim 
Rieser - Trợ lý Thượng Nghị sĩ; bà Ritu 
Tariyal - thành viên Ủy ban Ngân sách 
Quốc hội Hoa kỳ; ông Tchad Suinmervill - 
Đại sứ quán Hoa Kỹ tại Hà Nội cùng các 
CỘng sự: 


GS.T7S. Chu Hoàng Hà trao đổi tại buổi làm việc 


Tại buổi làm việc, GS.TS. Chu Hoàng Hà thay 
mặt lãnh đạo VAST chào mừng các thành viên 
đoàn đại biểu Hoa Kỳ đã đến làm việc với Viện 
Hàn lâm KHCNVN. GS.TS. Chu Hoàng Hà cho 
biết, trong thời gian vừa qua, VAST và ICMP đã 
phối hợp, làm việc cùng nhau trong việc xét 
nghiệm ADN nhằm định danh hài cốt liệt sĩ. Viện 
Hàn lâm KHCNVN thường xuyên tổ chức Semi- 
nar nhằm trao đổi thông tin về kết quả hợp tác 
giữa hai bên. 

Cũng tại buổi làm việc, đại diện cho nhóm kỹ 
thuật viên thuộc Trung tâm Giám định ADN giới 
thiệu các kết quả đã đạt được của nhóm sau 
thời gian tập huấn 3 tuần tại ICMP. Ngoài ra, hai 
bên cũng thảo luận thêm về tâm quan trọng của 


Ông Tim Rieser - Trợ 1ý Thượng Nghị sỉ ; Quốc hội Hoa KƑ 
trao đổi tại buổi làm việc 


dữ liệu thân nhân, các thách thức gặp phải khi 
thu thập mẫu với số lượng lớn, các kế hoạch 
thực hiện dự án tiếp theo trong tương lai giữa 
VAST và ICMP. 

Ông Tim Rieser bày tỏ sự vui mừng trước các 
kết quả đạt được từ phía Việt Nam. Ông cho 
biết bản thân cũng, không hiểu nhiều về mặt kỹ 
thuật : nhưng nhờ các nhà khoa học VAST làm rõ 
nên ông hiểu được những kết quả tích cực của 
phương pháp nghiên cứu mà các nhà khoa học 
đang tiến hành. Ông sẽ luôn ủng hộ phía Việt 
Nam trong việc nâng cao năng lực công tác 
giám định hài cốt. 

Kết thúc buổi làm việc, GS.TS. Chu Hoàng Hà 
nhấn mạnh, việc lựa chọn và tìm ra được 
phương pháp, kỹ: thuật phù hợp với điêu kiện 
của Việt Nam là vô cùng quan trọng. Nhận được 
sự ủng hộ và giúp đỡ của các bộ, ngành liên 
quan, đặc biệt từ các đối tác từ phía Hoa Kỳ, 
phía Việt Nam được tiếp nhận các phương pháp, 
kỹ thuật, công nghệ tách chiết ADN tiên tiến 
trên thế giới, góp phần quan trọng trong việc 
thực hiện thành công định danh hài cốt liệt sĩ tại 
Việt Nam. 


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 


Tin: Hữu Hảo; Ảnh: Minh Đức 
BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 E 


Tọa đàm... theo trang 1) 
Aï=—...xr 


ĐOOKS_ ¿5E 77T” 


Bà Nguyễn Thị Vân Nga phát biểu khai mạc 


Liên - Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, ThS. Hoàng 
Xuân Thùy - Phó Chánh Văn phòng, ThS. Chu 
Thị Hoài Thu - Phó Chánh Văn phòng, ThS. 
Nguyễn Ngọc. Ánh - Phó Trưởng Ban Tổ chức - 
Cán bộ và Kiểm tra, PGS.TSKH. Đoàn Thái Sơn - 
Quyên Viện trưởng Viện Toán học, TS. Đỗ Huy 
Cường - Viện trưởng Viện Địa chất và Địa vật lý 
biển, PGS.TSKH. Trần Đình Phong - Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ 
Hà Nội (USTH), TS. Trân Phương Anh - Phó 
Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ, 
ThS. Vũ Thị Dung - Phó Giám đốc Ban Quản lý 
Dự án xây dựng Trường USTH, TS. Đoàn Thị 
Yến Oanh - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa 
học Tự nhiên và Công nghệ, TS. Nguyễn Thu 
Anh - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông 
tin, ông Đặng Quốc Đại - Phó Bí thư chuyên 
trách Đoàn thanh niên Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam .. các nhà khoa học, 


l H ÀN LẦM KHOA H 


c<c@® 


PGS.TS. Lê Hải Khôi tặng sách cho Trung tâm TTT!1 tại 
Triển lấm Sách 2023 


TIN KHOA HỌC 


Ông Nguyễn Cảnh B"nh › (ráp và PGS.TS. Lê Hải Khôi 
(phải), hai diễn giả chính của buổi Tọa đàm 


sinh viên Trường USTH. Ngoài ra, sự kiện còn có 
sự tham gia của đại diện các Trường Đại học và 
Viện nghiên cứu như Đại học Sư phạm Hà Nội, 
Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học 
Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện 
Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương - Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Trung tâm Thông tin chuyển 
đổi số - Bộ Nông nghiệp, Học viện Hành chính 
Quốc gia. 

Từ năm 2014, theo Quyết định số 284/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/4 hằng năm 
chính thức được chọn là Ngày sách Việt Nam. 
Ngày 04/11/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
đã ký Quyết định số 1862/QĐ-TTg về việc tổ 
chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam thay 
thế cho Ngày Sách Việt Nam trước đây. Theo 
đó, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ 
được tổ chức vào 21/4 hàng năm trên phạm vi 
toàn quốc. 

Hằng năm, Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đều 
tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam, 
kết hợp giữa hội thảo và triển lãm sách. Đây là 
dịp để Trung tâm Thông tin - Tư liệu giới thiệu 
nguôn tài nguyên quý giá mà thư viện của Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang 


Ông Nguyễn Cảnh Bình tặng sách cho Trung tâm TTTL tại 
Triển lãm Sách 2023 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


Khách tham quan gian hàng của AlphaBook 


lưu giữ. Qua đó, phát huy tối đa giá trị của sách 
đối với sự nghiệp nghiên cứu của các nhà khoa 
học, đặc biệt là đối với cán bộ nghiên cứu trẻ, 
cũng như đối với các học viên, sinh viên. 

Theo bà Nguyễn Thị Vân Nga —- Giám đốc Trung 
tâm Thông tin - Tư liệu thì: " Buổi Tọa đàm và 
Triển lãm Sách tạo cơ hội cho các nhà khoa học 
và các đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam gặp gỡ trao đổi và 
chia sẻ về các nguồn tài nguyên sách và thông 
tin khoa học công nghệ, kinh nghiệm khai thác 
sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên này 
trong hoạt động nghiên cứu khoa học của 
mình”. 

Với chủ đề "Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng 
tạo", hai diễn giả gồm PGS.TS. Lê Hải Khôi - 
Trường USTH và ông Nguyên Cảnh Bình - Chủ 
tịch Alpha Books đã mang đến nhiều thông tin 
có giá trị cho người nghe. 

Mở đầu Tọa đàm, ông Nguyễn Cảnh Bình đã có 
những chia sẻ thú vị vê nêm đam mê đọc sách 
được hình thành từ thời còn là học sinh tiểu học. 
Chính những cuốn sách đầu tiên ấy đã giúp ông 
có cái nhìn rộng mở hơn về tri thức, thôi thúc 


TIN KHOA HỌC 
ông khám phá thêm về "bầu trời mới” của kiến 
thức nhân loại. Từ việc "chìm đắm vào trang 
sách”, Chủ tịch Alpha Books quan tâm nhiều hơn 
về dòng sách khoa học công nghệ của Việt 
Nam, dẫn thân vào ngành xuất bản thay vì trở 
thành một người làm nghiên cứu khoa học như 
mơ ước của gia đình. 

Là một người tâm huyết với sách và văn hóa 
đọc, ông Nguyễn Cảnh Bình cũng thừa nhận, 
ngày nay trong thế giới nghe nhìn và Internet 
thì hiển nhiên sách giấy không còn vị thế quan 
trọng như ngày xưa nữa. Song, ông tin tưởng 
sách vẫn là con đường tri thức bên vững nhất. 
Các phương tiện nghe nhìn giúp cho việc lan 
truyền và xử lý thông tin nhanh hơn nhưng 
chiêu sâu thì không thể so sánh với sách, đặc 
biệt là sách giấy. 


Từ những trải nghiệm đọc sách của cá nhân, hai 
diễn giả đã dẫn dắt công chúng hiểu thêm về 
giá trị của từng cuốn sách, dòng sách và cách 
đọc sách của các thế hệ xưa và nay. PGS.TS. Lê 
Hải Khôi cho rằng, việc đọc sách đúng phương 
pháp giúp tăng cường tư duy, kĩ năng phân tích 
và tăng cường trí nhớ cho người đọc. Văn hóa 
đọc hiện nay song hành với văn hóa nghe nhìn. 
Hơn nữa, việc đọc sách từ lâu đã đi vào thơ ca, 
hội họa như một nét văn hóa của cộng đồng. 
Hiện nay, chúng ta có nhiều lựa chọn dạng thức 
để đọc sách như đọc sách giấy, đọc sách số. 
Nhưng việc đọc sách giấy giúp chúng ta cảm 
nhận, suy nghĩ được nhiều hơn, sâu sắc hơn, 
cũng như kích thích trí tưởng tượng tốt hơn. 


7S. Lê Quỳnh Liên phát biểu chia sẻ tại Tọa đàm 


TS. Lê Quỳnh Liên - Trưởng Ban Hợp tác quốc 
tế cho rằng, văn hóa đọc của giới trẻ Việt Nam 
chưa phát triển so với các quốc gia khác. Bây 
giờ, các bạn trẻ có nhu cầu tìm kiếm tri thức 
qua các phương tiện đa dạng hơn. Việc kết nối 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh phát biểu chía sẻ tại Tọa đàm 


các thư viện điện tử, trao đổi và chia sẻ các 
thông tin, dữ liệu... là rất có ý nghĩa. Với các 
nhà nghiên cứu khoa học, tỷ lệ đọc sách rất cao. 
Các nhà xuất bản cần chú trọng việc xuất bản 
những cuốn sách hay với mức giá hợp lý. 

ThS. Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Trưởng Ban Tổ 
chức - Cán bộ và Kiểm tra cũng chia sẻ thêm 
kinh nghiệm một gia đình trao truyền niêm đam 
mê đọc sách, khám phá tri thức cho con. Theo 
bà Nguyễn Ngọc Ánh, chủ trương phát triển văn 
hóa đọc là rất đúng đắn. Gia đình có vai trò 
quan trọng trong việc hình thành và phát triển 
văn hóa đọc cho trẻ. 


PGS.TS. Trân Đình Phong - Phó Hiệu trưởng 
Trường USTH chia sẻ, việc đọc được một cuốn 
sách hay cho người đọc "vỡ ra” những câu trả 
lời có giá trị. Là một giảng viên, TS. Phong cũng 
rất quan tâm đến việc hiện đại hóa giáo trình 
cho sinh viên các trường đại học tại Việt Nam. 
Tại Tọa đàm, các diễn giả cũng nêu ra cách 
thức xã hội hóa để các trường đại học có được 


TIN KHOA HỌC 


PGS.TS. Trần Đình Phong phát biểu chía sẻ tại Tọa đàm 


giáo trình tiên tiến từ các nhà xuất bản nổi tiếng 
trên thế giới. Mặt khác, theo các diễn giả, để 
làm phong phú thêm dòng sách khoa học, cần 
sự hợp tác giữa nhà khoa học và các đơn vị xuất 
bản. Hơn nữa, việc lan tỏa tri thức cũng cần 
nâng cấp thêm hệ thống thư viện để phục vụ tốt 
hơn cho độc giả. 

Tọa đàm "Sách: Nhận thức - Đổi mới - Sáng 
tạo" kết thúc cùng ngày với hoạt động tặng 
sách của cố Nhà giáo Nhân dân Lê Hải Châu cho 
Thư viện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam. Trung tâm cũng nhận được sách do 
các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm tặng. 
Triển lãm Sách kéo dài từ ngày 11/4/2023 đến 
20/5/2023 tại Thư viện Viện Hàn lâm Khoa học 
Công nghệ Việt Nam với các dòng sách, tạp chí 
của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam; Sách chuyên khảo, tạp chí của Nhà xuất 
bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Sách của 
Einstein Books & More (Alpha Books); Tạp chí Pi 
(Hội Toán học Việt Nam); Ấn phẩm của Công ty 
IGroup Việt Nam. 


Kiều Anh 


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 


TIN KHOA HỌC 


HỘI THẢO "NÂNG CAO HIỆU QUÁ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KẾT QUÁ 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NỮ TRÍ THỨC ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC: 
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” 


Sáng ngày 06/4/2023, tại Hà Nội, Hội Nữ 
trí thức Việt Nam phối hợp với Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ 
chức Hội thảo "Nâng cao hiệu quả nghiên 
cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa 
học của nữ trí thức để phát triển đất nước: 
Thực trạng và Giải pháp“. Tham dự Hội 
thảo có bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Ủy viên dự 
khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp 


Phụ nữ Việt Nam; bà Trương Thị Ngọc Ánh Ộ 


— Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam; TS. Ngô Thị Minh - Thứ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đảo tạo; TS. Triệu 
Tài Vinh - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung 
ương và hơi 100 đại biểu thuộc Hội Nữ trí 
thức Việt Nam từ nhiêu cơ quan và địa 
phương trên cả nước. Về phía Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có 
PGS.TS. Trân Tuân Anh - Phó Chủ tịch Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 
TS. Vũ Thị Thu Lan - Phó Trưởng Ban Ứng 
dụng và Triển khai công nghệ cùng đại 
diện lãnh đạo các Viện nghiên cứu, Ban 
chức năng và đơi! vị trực thuộc. 


CỦA NỮ TRÍ THỨC ĐẺ PHÁT TRIÉ 
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PFi⁄. 


* 
~ 


TS. Trần Thị Phương Anh - Phó Giám đóc Học viện Khoa 
học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam phát biểu khai mạc buổi Hội thảo. 


KHẲNG ,ĐỊNH VAI TRÒ VÀ NHỮNG ĐÓNG 
GÓP HIỆU QUẢ CỦA NỮ TRÍ THỨC 


Trong những năm qua, Nữ trí thức Việt Nam đã 
có nhiêu đóng góp trong mọi lĩnh vực của đời 
sống xã hội, đặc biệt trong nghiên cứu và triển 
khai ứng dụng kết quả vào sản xuất và đời 
sống. Rất nhiều đề tài ở các lĩnh vực khác nhau 
do Nữ trí thức chủ trì ở quy mô quốc gia, cấp bộ 
ngành, cấp tỉnh, thành phố và được triển khai 
trong thực tiền đã đóng góp một phần không 


Từ trái sang: PGS.TS. Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; PGS. TS. 
Bùi Thị An — Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam; 
GS.T7S. Lê Thị Hợp — Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam 


nhỏ vào sự phát triển bền vững của đất nước. 
Tuy nhiên, những kết quả đạt được còn chưa 
thật sự tương xứng với tiêm năng của Nữ trí 
thức Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS. Trần Tuấn 
Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam khẳng định vai trò và 
những đóng góp hiệu quả của nữ trí thức Việt 
Nam trong việc nghiên cứu, ứng dụng, tiếp 
nhận các tiến bộ khoa học, công nghệ, hội nhập 
các xu thế phát triển của thế giới. Phó Chủ tịch 
Trần Tuấn Anh cũng tin tưởng trong thời gian 
tới, đội ngũ nữ trí thức sẽ tiếp tục phấn đấu, 
sáng tạo, đạt thành tích cao hơn, hiệu quả hơn, 
thiết thực hơn vào sự nghiệp xây dựng và phát 
triển đất nước. 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


NÂNG CA) 
FÀDỤNG 


v 
Ẹ 
RÍ 
| 
k ¬ 


JỆU nhang CỨU 
QUÁ NỆ=<ÈN cứu kÖÊ\ 


TIN KHOA HỌC 
kL 


=. 
= 
=- —- 
— == 
== 
—= 
~< 
=< ồ 
= = 
=—” 


VIÊN HÀN LÂM KHOA HỌC 
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 


v CRIẾN ĐẤT @ ỚC: 


¬ ìPI„ ` 


PÁ 


PGS.TS. Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó 
Ghủ tịch Hội LHPW Việt Nam trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho các nữ 
cán bộ khoa học của Viện Hàn lâm KHCNVN đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS các năm 2021, 2022. 


Tại Việt Nam, khoa học và công nghệ là một 
trong tám lĩnh vực của mục tiêu quốc gia vê 
bình đẳng giới. Hiện nay, số lượng nguồn nhân 
lực nữ nghiên cứu khoa học ở Việt Nam có sự 
gia tăng (chiếm khoảng 46% tổng số nhân lực 
nghiên cứu phát triển của cả nước). Phụ nữ 
ngày càng có những đóng góp lớn lao trong 
công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, 
qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền 
kinh tế đất nước. 

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
- đơn vị nghiên cứu hàng đầu cả nước về khoa 
học tự nhiên và phát triển công nghệ, là cái nôi 
nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng của không ít các 
nhà khoa học nữ đã vinh dự được nhận các giải 
thưởng cao quý. Không những tạo điêu kiện tốt 
nhất cho phụ nữ tham gia vào các đề tài nghiên 
cứu khoa học, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam cũng bổ nhiệm nhiều 
nhà khoa học nữ vào các vị trí lãnh đạo của các 
Ban chức năng, Viện nghiên cứu và các đơn vị 
trực thuộc. Việc đánh giá đúng, đặt trọng trách 
và tôn vinh các nhà khoa học nữ không chỉ là sự 
ghi nhận những đóng góp cho nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học, công nghệ mà còn góp phần tạo 
cảm hứng cho các nhà khoa học tiếp tục vươn 
lên trên con đường phát triển khoa học công 
nghệ. 


Báo cáo của Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam tập trung vào những thách thức 
và nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên 
cứu và ứng dụng kết quả khoa học của Nữ trí 
thức Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam để phát triển đất nước. Trong đó, rào cản 
của việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa 
học công nghệ trong thực tiền được xác định 
đến từ hoạt động chuyển giao công nghệ và 
chính sách thương mại hóa kết quả nghiên cứu, 
tài sản trí tuệ. 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ 
những thành tựu nghiên cứu và ứng dụng vào 
thực tiễn đồng thời cũng chia sẻ thêm về những 
khó khăn của các nhà khoa học nữ. Trong đó, 
các báo cáo nhấn mạnh đến quy định về xử lý 
kết quả nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ; sự kết hợp giữa các nhà 
nghiên cứu khoa học và các doanh nghiệp; tình 
trạng thiếu vốn, khó mở rộng thị trường, hạn 
chế trong chuyển đổi số; thủ tục thực hiện đề 
tài nghiên cứu khoa học... và đề xuất những 
kiến nghị và giải pháp tháo gỡ. 
TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÁC KẾT “QUÁ 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀO THỤC TẾ 
TS. Lê Thị Hợp - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt 
Nam cho biết, Hội thảo đã kiến nghị một số giải 
pháp về chính sách để đẩy mạnh công tác 
BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


nghiên cứu khoa học của Nữ trí thức, tăng 
cường việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu 
khoa học vào thực tế trong thời gian tới. 

Các ý kiến đã nhẫn mạnh vào các nhóm giải 
pháp chính như: Tăng cường đầu tư của nhà 
nước vào các lĩnh vực nghiên cứu khoa học và 
công nghệ; đầu tư cho nhiệm vụ khoa học công 
nghệ dài hạn, gắn các nhà khoa học từ nghiên 
cứu cơ bản đến sản xuất thử nghiệm hoàn thiện 
sản phẩm công nghệ. Xã hội hóa và đa dạng 
nguồn vốn cho hoạt động khoa học và công 
nghệ; kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp và 
cộng đồng; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu 
khoa học và công nghệ, môi trường ứng dụng 
khoa học công nghệ vào giải quyết ô nhiễm môi 
trường... 

Đồng thời, các đại biểu chia sẻ việc cần tiếp cận 
khoa học theo chuỗi giá trị; ưu tiên các nghiên 
cứu có sản phẩm đưa vào phục vụ sản xuất. 
Đầu tư có trọng điểm và đầu tư đến ngưỡng, 
tăng cường hồ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa 
học công nghệ, có những chính sách ưu đãi vê 
thuế. 

Mặt khác, cần tăng cường hợp tác quốc tế trong 
triển khai các hoạt động, dự án, chương trình 
khoa học và công nghệ như: Nắm bắt công 
nghệ lõi, phát triển công nghệ mới; xây dựng và 
hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy thương 
mại hoá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ; điêu 
chỉnh thống nhất các quy định, văn bản pháp lý 
liên quan thương mại hoá kết quả nghiên cứu, 
tài sản trí tuệ như: Luật Khoa học và công nghệ, 
Luật chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí 
tuệ. 

Theo TS. Vũ Thị Thu Lan - Phó Trưởng ban Ứng 
dụng và Triển khai công nghệ (Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam), một trong 
các nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ đến 
hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu, 


TIN KHOA HỌC 
tài sản trí tuệ là sự khác biệt giữa các chế tài 
trong hệ thống luật của Việt Nam. Việc thiếu các 
quy định cụ thể, rõ ràng trong việc chuyển giao 
công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu, tài sản trí tuệ (như định giá kết quả nghiên 
cứu, trách nhiệm, thẩm quyền thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu, giao quyền đối với tài sản 
là kết quả nghiên cứu...) đã dẫn đến vướng mắc 
trong quá trình thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu, tiềm ẩn những tranh chấp pháp lý khi triển 
khai thương mại hóa. Điêu này còn cản trở hoạt 
động của các tổ chức trung gian làm cầu nối 
cho chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ. 

Để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và 
ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào 
thực tế, theo GS.TS. Vũ Thị Thu Hà - Giám đốc 
Phòng Thí nghiệm trọng điểm quốc gia về công 
nghệ lọc - hóa dầu (Bộ Công thương) có ý kiến 
thêm: Khi xây dựng chính sách khoa học và 
công nghệ phải dựa trên những đặc thù của 
hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai 
công nghệ, phải thừa nhận rủi ro” là đặc thù 
của hoạt động này. Đặc biệt, cần hiểu biết sâu 
sắc hơn về những khó khăn trong quá trình ứng 
dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
trong các doanh nghiệp để có những giải pháp 
tháo gỡ khó khăn trong "vùng đệm” (hoàn thiện 
công nghệ, sản phẩm, thương mại hóa thử 
nghiệm). 

Kết luận Hội thảo, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt 
Nam Lê Thị Hợp cho biết, Hội Nữ trí thức Việt 
Nam sẽ tổng hợp - các ý kiến để kiến nghị với các 
cơ quan chức năng nhằm nâng cao hơn nữa 
hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng kết quả 
nghiên cứu khoa học của nữ trí thức vào sản 
xuất và đời sống. 

Kiều Anh 


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


TIN KHOA HỌC 


HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 1V — 2023: "CÁC CHẤT 
Ô NHIỄM ĐỘC HẠI TRONG THỰC PHẨM VÀ MỖI TRƯỜNG: 
KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ” 


Ngày 12/4/2023, Trung tâm Nghiên cứu 
và Chuyển giao công nghệ (Viện Hàn tâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức 
Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ IV: "Các 
chất ô nhiễm độc hại trong thực phẩm và 
môi trường: Kiểm soát chất lượng và công 
nghệ xử lý“ Tham dự Hội thảo có PGS.TS. 
Nguyên Tiên Đạt - Giám đốc Trung tâm 
Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ 
(CRETECH); TS. Bùi Quang Minh - Phó 
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và 
Chuyển giao công nghệ; PGS.TS. Từ Bình 
Minh - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 
(Đại học Quốc gia Hà Nội); TS. Vũ Đức 
Nam - Trưởng Phòng Thí nghiệm trọng 
điểm nghiên cứu về dioxin (CRETECH); 
PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Tú - Phó Viện 
trưởng Viện Công nghệ sinh học và Công 
nghệ thực phẩm (Đại học Bách Khoa Hà 
Nội); PGS.TS. Lê Đăng Quang - Viện Kỹ 
thuật nhiệt đới. Hội thảo còn có sự tham 
gia của đại diện các Viện nghiên cứu thuộc 
Viện Hàn lâm KHCNVN, nhiêu trường đại 
học và một số chuyên gia đến từ Thái Lan, 
Malaysia. 


NEFERENCE 


VIRON MENT: 


PGS.TS. Nguyễn Tiễn Đạt, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu 
và chuyển giao công nghệ phát biểu khai mạc Hội thảo 


Đây là hội thảo được tổ chức thường niên, 
nhằm tăng cường sự giao lưu giữa các nhà khoa 
học, trao đổi, giới thiệu các kết quả nghiên cứu 
mới trong lĩnh vực thực phẩm và môi trường. 
Hội thảo Khoa học quốc tế lần thứ IV năm 2023, 
Ban Tổ chức chia 02 chuyên đề với những nội 
dung nghiên cứu sâu hơn về hai lĩnh vực thực 
phẩm và môi trường. 


Ms. Sakulrat JijarueK - International sale supervisor 
giới thiệu sản phẩm tại Hội thảo 


Chuyên đê 1: Các nghiên cứu vê chất POPs/ 
dioxin trong môi trường và thực phẩm. 


Trong nhiêu thập kỷ qua, các nghiên cứu đã cho 
thấy dioxin có khả năng ảnh hưởng sâu sắc đến 
sức khỏe của nhiều loài động, thực vật. Điều 
đáng lưu ý là ảnh hưởng của dioxin diễn ra ngay 
ở những nông độ rất thấp. Thêm vào đó, do 
tính chất bên vững, dioxin tôn tại rất lâu trong 
cơ thể động vật và gây ra sự tích lũy làm gia 
tăng nồng độ theo thời gian. Khi đạt đến một 
khoảng nồng độ nhất định, dioxin sẽ bắt đầu 
kìm hãm sự hoạt động bình thường của các cơ 
quan chức năng, gây hại tới sự phát triển của 
sinh vật. 

Điêu khác biệt giữa dioxin với các chất độc môi 
trường khác là ở chỗ dioxin có khả năng gây 


¡ ảnh hưởng ngay cả ở những liều tiếp xúc rất 


nhỏ và có thể kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ 
khác. Nghiên cứu về cơ chế gây độc đã chỉ ra 
dioxin có khả năng ảnh hưởng tới quá trình sao 
mã các thông tin di truyền và tổng hợp protein 
tại nhân tế bào. Việc tổng hợp protein một cách 
không kiểm soát của cơ thể là nguyên nhân gây 
ra những tai biến về sức khỏe cũng như nhiều 
bệnh hiểm nghèo. 

Với mục tiêu áp dụng các quy trình đã được cải 
tiến trong phòng thí nghiệm vào phân tích 17 
đồng phân độc và một số đồng phân khác trong 
mẫu môi trường, chuyên đề 1 được xây dựng 
dựa trên các nội dung của Hợp phần 5 "Nâng 
cao chất lượng phân tích dioxin của phòng thí 
nghiệm đạt tâm quốc tế”, thuộc dự án khoa học 
công nghệ trọng điểm cấp Viện Hàn lâm: 
"Nghiên cứu nguy cơ tích lũy dioxin và dân xuất 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


TIN KHOA HỌC 


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 


phát sinh từ một số hoạt động kinh tế xã hội 
đến chuỗi sản xuất thực phẩm”. 


Chuyên đề 1 gồm các báo cáo như: Ảnh hưởng 
của dioxin với thế hệ cháu, chắt và đề xuất một 
số giải pháp của TS. Trần Ngọc Tâm - Ban Đối 
ngoại của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc 
màu da cam/dioxin Việt Nam; Báo cáo tổng 
quan về các loài cây có tác dụng giảm độc tính 
của dioxin và các dân xuất của TS. Ngô Việt Đức 
- CRETECH; Tạo dòng tế bào Calux trong phân 
tích sàng lọc dioxin và dẫn xuất của TS. Lã Thị 
Huyền - Viện Công nghệ sinh học; Tối ưu 
phương pháp phân tích dioxin trong mầu tro 
bay, ứng dụng phân tích dioxin trong mẫu tro 
bay thu thập tại lò tái chế nhôm và lò đốt rác 
phát điện của NCS. Nguyễn Xuân Hưng - 
CRETECH; Phân tích dư lượng và đặc trưng tích 
lũy của chlorinated benzenes trong mẫu tro từ 
các cơ sở công nghiệp ở Việt Nam của TS. 
Hoàng Quốc Anh - Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên; Phát triển và xác nhận giá trị sử dụng 
phương pháp phân tích dioxin/furan trong mẫu 
trầm tích thu thập tại một số làng nghề của 
NCS. Nguyên Thị Xuyên - CRETECH. 

Chuyên đề 2: Các phương pháp phân tích, 
đánh giá, kiểm soát chất lượng dược liệu 
và thực phẩm. 

Ngày nay, xã hội đang quan tâm nhiều hơn vê 
nguồn gốc, tính xác thực của thực phẩm, xu 
hướng sử dụng thực phẩm chức năng có nguồn 
gốc từ thực vật để điều trị bệnh và bảo vệ sức 
khỏe con người. Do đó, chuyên đề 2 tập trung 
vào nội dung giới thiệu các phương pháp phân 
tích, chiết xuất, phân lập các chất trong tự 
nhiên, phương pháp phân tích, đánh giá, kiểm 
soát chất lượng và nghiên cứu chế biến thực 
phẩm bảo vệ sức khoẻ, đặc biệt đi sâu vào 
nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính 


sinh học một số cây thuộc chi Gắm (Gnetum). 
Cụ thể, các báo cáo được trình bày ở chuyên đề 
2 gồm: Tổng quan quy trình công nghiệp hoàn 
thiện về sản xuất sản phẩm từ thiên nhiên của 
ông Supat Muangyot - Giám đốc kinh doanh của 
Công ty ACI (Thái Lan); Phân biệt nguồn gốc 
các giống nghệ ở Việt Nam dựa trên phân tích 
chuyển hóa bằng phương pháp sắc ký lỏng - 
phổ khối phân giải cao LC-HRMS của TS. 
Nguyễn Thị Kiêu Oanh —- Trường Đại học Khoa 
học và Công nghệ Hà Nội; Số hóa nông sản 
bằng đồng vị bền khối phổ phục vụ truy xuất 
nguồn gốc của TS. Bùi Henry Hoàng Xuân - Chủ 
tịch Hội đồng sáng lập Công ty TNHH KHCN 
Hoàn Vũ; Tổng quan về thành phần hóa học và 
hoạt tính sinh học của chi Gắm (Gnetum) của 
NCS. Phạm Văn Công - CRETECH; Các kỹ thuật 
chiết xuất sản phẩm thiên nhiên từ quy mô pilot 
đến quy mô công nghiệp của ông Nazeen Adzha 
- Chuyên gia ứng dụng và dịch vụ công nghệ 
Malaysia; Xác định đồng thời aflatoxin B1, B2, 
G1, G2 trong bột ớt không tạo dẫn xuất bằng 
sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò huỳnh 
quang của ông Nguyễn Thành Duy - Trung tâm 
Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh. 
Chiêu cùng ngày, Hội thảo tập trung giới thiệu 
một số thiết bị và phương pháp phân tích hiện 
đại như: Ứng dụng sắc ký lỏng với hệ thống tinh 
sạch Flash/Prep cải tiến cho quy trình phân lập 
các sản phẩm tự nhiên; Giám sát, thử nghiệm 
quá trình sản xuất và ứng dụng sản phẩm thiên 
nhiên trong phân tích thực phẩm, môi trường. 
Nội dung các báo cáo tại Hội thảo đã gợi mở 
nhiều vấn đề đáng quan tâm nghiên cứu sâu 
hơn để được ứng dụng trong lĩnh vực thực 
phẩm và môi trường. 

Kiều Anh 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


TIN KHOA HỌC 


LỚP HỌC QUỐC TẾ VIỆT NAM —- HÀN QUỐC NĂM 2023 VỀ NÂNG CAO 
NĂNG LỰC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VỚI 
HỆ THỐNG V - COMPAS 


Ngày 26/4/2023, Trung tâm Thông tín - 
Tư liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam (1ST VAST) phối hợp với 
Viện Thông tín Khoa học và Công nghệ 


Hàn Quốc (KISTT) tổ chức Lớp học quốc tế 


Việt Nam - Hàn Quốc năm 2023 vê nâng 
cao răng tực hoạch định chiến lược nghiên 
cứu và phát triển với hệ thống V-COMPAS 
thông qua sự hướng dân của các chuyên 
gia thuộc KTST1T. 
z —& : 


KiSTi 


BIILIIIII 
zIIIPAS 


b GNGHE VIỆ 


{ - TƯ LIỆU 


E4 
KiSTỉ 


I/$II0P 0W ứ8PA01ïY BUIILDIIIU 
PIIIIIIIIIf UUIIII I - /I)fYIP5 


` ỚNG 
+96 


Ông Đào Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Thông tín 
Khoa học và Công nghệ Quốc gia phát biêu tại sự kiện 


Tham dự sự kiện, về phía Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam có GS.TS. Lê 
Trường Giang - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam, TS. Lê Quỳnh Liên 
- Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Lãnh đạo các 
ban chức năng, Lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu 
các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam. 

Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có ông Đào 
Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin 
Khoa học và Công nghệ quốc gia; về phía KISTI 
có TS. Hyuck Jai Lee - Giám đốc Dự án V- 
COMPAS, ông Byungsam 1in - Giám đốc Công ty 


mi II (PA 0U 
AIIIIIli Uii::24đE~- 


TÊN 
`. 


ThS. Nguyễn Thị Vân Nga - Giám đốc Trung tâm Thông tin 
- Tư liệu, Viện Hàn tâm KHỂWVN chủ trì Lớp học quốc tế 


Misotech cùng các chuyên gia kỹ thuật của Công 
ty Misotech. 

COMPAS là công cụ trực tuyến chạy trên nên 
tảng dữ liệu lớn giúp phân tích, đánh giá hiện 
trạng và xác định xu hướng phát triển công 
nghệ trong các ngành, lĩnh vực. Hệ thống hồ trợ 
chuyên gia, các nhà khoa học và quản lý khoa 
học, các công ty công nghệ trong quá trình tìm 
kiếm dữ liệu và ra quyết định liên quan đến 
công nghệ. 

Lớp học quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc năm 2023 
về nâng cao năng lực hoạch định chiến lược 
nghiên cứu và phát triển với hệ thống V- 
COMPAS là sự tiếp nối các hoạt động tập huấn 
của cán bộ nghiên cứu Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam với mục đích nâng cao 
hiệu quả sử dụng hệ thống COMPAS phiên bản 
tiếng Việt (V-COMPAS) trong quá trình nghiên 
cứu và phát triển khoa học và công nghệ. 

Lớp học tập trung vào hoạt động đào tạo, 
hướng dẫn cách thức vận hành và khai thác sử 
dụng hệ thống V-COMPAS, tạo cơ hội cho các 
nhà nghiên cứu trong các dự án nghiên cứu và 
phát triển cập nhật các công nghệ cạnh tranh, 
nắm bắt cơ hội, xử lý rủi ro trong nghiên cứu và 
phát triển. 

Tại Hàn Quốc, KISTI là đơn vị nghiên cứu và 
cung cấp các dịch vụ thông tin khoa học và 
công nghệ với lịch sử phát triển hơn 60 năm. 
Các dịch vụ của KISTT như: Phân tích thông tin; 
Phát triển công cụ phân tích tự động/thông 
minh; Cung cấp công cụ/hệ thống; Phát triển 
chính sách và tư vấn nghiên cứu và phát triển. 
Năm 2013, KISTI đã xây dựng thành công hệ 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


7S. Hyuck Jai Lee hướng dẫn V-COMPAS cho 
cán bộ nghiên cứu 


S  à ./ 


Chuyên gia Hàn Quốc hướng dẫn cán bộ nghiên cứu 
sử dụng V-COMPAS 


thống COMPAS để quản lý và phân tích thông 
tin. 

Hiện nay, hệ thống COMPAS được phát triển 
thêm nhằm phát hiện và phân tích hoạt động 
công nghệ toàn cầu dựa theo nguồn thông tin 
đầu vào như: Bài báo khoa học, nên tảng dữ 
liệu bằng sáng chế. Nó đáp ứng được nhu cầu 
về thiết lập hệ thống hồ trợ phân tích thông tin 
thường xuyên vê công nghệ cạnh tranh toàn 
cầu. Hệ thống giúp giải quyết một trong những 
khó khăn lớn nhất mà những người tham gia 
các dự án nghiên cứu và phát triển gặp phải là: 
Theo dõi thông tin thường xuyên, phân tích so 
sánh khách quan với xu hướng công nghệ, công 
nghiệp, thị trường; Giám sát và phản ứng với 
công nghệ cạnh tranh. 

COMPAS tích hợp 10 mô đun hữu dụng trong 
việc xây dựng kế hoạch và triển khai nghiên cứu 
và phát triển. Nó được thiết kế với các mô đun 
đơn giản, trực quan, dễ dàng tiếp cận trên nên 
tảng Web. COMPAS đưa ra các báo cáo phân 
tích đa dạng, dựa trên thông tin từ các sáng 


TIN KHOA HỌC 


II IIfIEIAIIIIAL 
[8M IIEUtI IPNHH FAN 


TS. Hyuck Jai Lee trao đổi với PGS.TS. Lê Hải Khôi 
(USTH) về V-COMPAS 


chế, bài báo khoa học và báo cáo thương mại 
phục vụ nhu cầu của người dùng. Dịch vụ được 
cá nhân hóa bằng cách để người dùng trực tiếp 
tìm kiếm và chỉ định công nghệ đích. 

COMPAS giúp trả lời những câu hỏi: Ai là đối thủ 
cạnh tranh chính trong lĩnh vực công nghệ bạn 
đang quan tâm? Hiện trạng nghiên cứu công 
nghệ ra sao? Các tổ chức khoa học, doanh 
nghiệp nào cũng đang tiến hành nghiên cứu 
tương tự trong lĩnh vực này? Ai quan tâm đến 
công nghệ của bạn? Đâu là các công nghệ lỗi 
trong lĩnh vực này? Đâu là các mảng thị trường 
mới? Tình hình giao dịch bằng sáng chế trong 
lĩnh vực này ra sao? 

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS. Lê Trường Giang - 
Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam khẳng định: "Việc trang bị 
những công cụ hồ trợ hoạt động nghiên cứu và 
quản lý công nghệ, giúp cho các nhà khoa học 
tìm kiếm, tra cứu và hồ trợ phân tích thông tin, 
tìm ra các công nghệ mới, bắt kịp xu hướng 
công nghệ của thế giới là hết sức cần thiết. 
Đồng thời, các nhà quản lý khoa học và công 
nghệ cần có các công cụ để đánh giá công 
nghệ, giúp cho việc đầu tư đúng hướng với các 
ngành công nghệ ưu tiên". 

GS.TS. Lê Trường Giang hy vọng, các nhà khoa 
học tham gia lớp học sẽ tập trung tiếp thu kiến 
thức từ bài giảng của chuyên gia để đạt được 
kết quả cao nhất. Sau buổi đào tạo này, các cán 
bộ khoa học tham gia có thể phổ biến lại và lan 
tỏa cách sử dụng hệ thống đối với các cán bộ 
khác tại các Viện chuyên mồn. 

Ông Đào Mạnh Thắng - Phó Cục trưởng Cục 
Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia - 
chia sẻ: "KISTT đã có rất nhiêu hoạt động hợp 
tác, liên kết, hỗ trợ với các cơ quan nghiên cứu 
ở Việt Nam, đặc biệt là với Cục Thông tin Khoa 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


học và Công nghệ quốc gia và Trung tâm Thông 
tin - Tư liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam. Một trong những thành công 
của hợp tác quốc tế này là Cục Thông tin Khoa 
học và Công nghệ quốc gia đã xây dựng, 
chuyển giao, vận hành và khai thác sử dụng V- 
COMPAS. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam là 1 trong 6 đơn vị được chọn để thử 
nghiệm". 

Trong khuôn khổ lớp học, TS. Hyuck Jai Lee — 
Giám đốc dự án đã giới thiệu sơ lược về lịch sử 
phát triển của KISTI, hoạt động hợp tác với các 
đối tác Việt Nam trong quá trình phát triển hệ 
thống V-COMPAS, tổng quan về hệ thống V- 
COMPAS, chức năng tìm kiếm và phân tích cơ 
bản và các mô hình phân tích. Các học viên 
được thực hành trên hệ thống V-COMPAS với dữ 
liệu mẫu được cung cấp sẵn với sự hồ trợ kỹ 
thuật từ các chuyên gia của KISTI và các trợ lý 
kỹ thuật của Công ty Misotech. 

TS. Hyuck Jai Lee chia sẻ thêm: "Lớp học là cơ 
hội tốt để giới thiệu, đào tạo cho cán bộ nghiên 
cứu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam, đơn vị đầu ngành trong nghiên cứu 
khoa học và công nghệ tại Việt Nam, vận dụng 
hiệu quả hệ thống trong quá trình xây dựng kế 
hoạch và thực hiện nghiên cứu và phát triển". 
Tại lớp học, các đại biểu đã thảo luận thêm về 
các vấn đề khi sử dụng hệ thống V-COMPAS 
như: Dữ liệu đầu vào, cách thức tìm kiếm để có 
những kết quả khả quan nhất, khả năng chia sẻ 
dữ liệu giữa các đối tác... 

TS. Lê Quỳnh Liên - Trưởng Ban Hợp tác quốc 
tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam đánh giá: "Lớp học là dịp giúp cán bộ 


TIN KHOA HỌC 


.> 


¡G NGHỆ VIỆT ! 
3 TIN - TƯ LIỆU 


X1--- ưng 
VIỆN HÀN LÂM KHOA i 
TRUNG TÂM TH 
KiSTi 
2023 HuNIẾ ~ am IIITHIRITIIIIAI UJ0RiSHUP (II G0PfA1TY BUILIIII 
HIR SIRIDE Etrstnhirli IEU 


I PLINIIIIIfi UUIIRI U - b01fIPAS 


GS. TS. Lê Trường Giang tặng quả lưu niệm cho 

7%. Hyuck Jai Lee 
nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam có thêm công cụ mới hồ trợ 
trong quá trình xây dựng kế hoạch và thực hiện 
nghiên cứu, phát triển và hy vọng sẽ nhận được 
những hoạt động ý nghĩa này trong tương lai". 
Lớp học quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc năm 2023 
về nâng cao năng lực hoạch định chiến lược 
nghiên cứu và phát triển với hệ thống V- 
COMPAS với sự hướng dân của các chuyên gia 
thuộc KISTT đã thành công tốt đẹp. Thông qua 
việc tổ chức lớp học, Trung tâm Thông tin - Tư 
liệu nỗ lực làm rất tốt vai trò giới thiệu, đào tạo 
tập huấn cho cán bộ nghiên cứu của Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sử dụng 
hiệu quả V-COMPAS trong quá trình nghiên cứu 
và phát triển khoa học, công nghệ. 
Sự kiện cũng thu hút được sự quan tâm rất lớn 
từ các phương tiện truyền thông đại chúng. 
Hữu Hảo 


2023 HIREA-UIET 
>£ (01 ÿ“SWI0 
ã 

Ẫ- 
\ 


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


TIN KHOA HỌC 


VIỆT NAM THAM GIA PHIÊN HỌP LẦN THỨ 14 CỦA TIỂU BAN TÂY THÁI BÌNH 
DƯƠNG, ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ HẢI DƯƠNG HỌC (IOC/WESTPAC-XIV) 


—m Ï_—_ỚÍỚ "nI,` HN .— PP (Ủ USNPQVHIIỊPÔỔ .=cẽ —.- 7©. =EH P7 W@%šMHŠ"ẽ.@WšNỀ 


Đại diện các nước thảnh viên WE:STPAC tham dự Hội nghị bàn tròn cấp cao 


Phiên họp lân thứ 14 của Tiểu ban Tây 
Thái Bình Dương, Ủy ban Liên chính phủ 
vê Hải dương học của UNESCO (TOC/ 
WESTPAC) diễn ra từ ngày 04-07/4/2023 
tại Jakarta, Indonesia để tổng kêt các hoạt 


động trong nhiệm kỹ trước xây dựng kế 


hoạch hoạt động và bầu ban lãnh đạo cho 
nhiệm kỳ mới (2023-2025). 


Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Phiên họp 


Phiên họp có sự tham dự của 90 đại biểu từ 12 
nước thành viên WESTPAC và hơn 30 khách 
mời, nhà khoa học và quan sát viên. Đoàn Việt 
Nam tham dự phiên họp gồm có PGS. TS. Đào 
Việt Hà, Chủ tịch IOC Việt Nam, Viện trưởng 
Viện Hải dương học làm trưởng đoàn; PGS. TS. 
Nguyễn Văn Quân, Viện trưởng Viện Tài nguyên 
và Môi trường biển và một số thành viên khác. 
Thích nghi với điêu kiện "bình thường mới” sau 
đại dịch Covid-19, WESTPAC tiếp tục thúc đẩy 
hợp tác và phát triển khoa học biển trong khu 
vực, hỗ trợ các nước thành viên thực hiện các 
chương trình, hoạt động ưu tiên của WESTPAC 
trong nghiên cứu phát triển bền vững đại dương 
và nguồn lợi. Mạng lưới khu vực WESTPAC bao 
gồm 05 Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa 
học công nghệ biển (RTRC), trong đó có Trung 
tâm Nghiên cứu và Đào tạo vê độc tố và an 
toàn thực phẩm biển (RTRC-MTSS) của Viện Hải 
dương học. Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam đã và đang triển khai các khóa 
đào tạo, trao đổi chuyên gia, phát triển phương 
pháp, và các chuyến khảo sát phối hợp... nhằm 
hỗ trợ các nước thành viên tăng cường năng lực 
nghiên cứu khoa học biển, góp phần thúc đẩy 
BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


iũfitun 


PGS.TS Đảo Việt Hà phát biểu tại Phiên họp 


tiến trình Thập kỷ Đại dương, thực hiện các mục 
tiêu phát triển bền vững của LHQ. 

Phiên họp đã cập nhật thông tin về hoạt động 
của IOC-UNESCO; đánh giá về các chương trình 
ưu tiên và các dự án của WESTPAC 2021-2023; 
đề xuất các hoạt động, chương trình, dự án 
trong nhiệm kỳ tới và Hành động hưởng ứng 
Thập kỷ do WESTPAC chủ trì. Trong nội dung 
phiên họp, đề xuất về thành lập RTRC mới của 
Đại học Hồng Kông, Trung Quốc và kế hoạch 
chuẩn bị Hội nghị khu vực lần 2 về Thập kỷ Đại 
dương và Hội nghị Khoa học biển quốc tế lần 
thứ 11 của WESTPAC dự kiến tổ chức vào tháng 
04/2024 tại Bangkok, Thái Lan cũng được thảo 
luận, góp ý và thông qua. Các đại biểu đánh giá 
cao những thành tích đã đạt được trong nhiệm 
kỳ vừa qua của ban lãnh đạo WESTPAC và sự 
đóng góp của các nước thành viên trong hoạt 


TIN KHOA HỌC 


động của WESTPAC. 
Đặc biệt, phiên họp lần này quan tâm nhiều đến 
các hoạt động của WESTPAC đóng góp cho 
Thập kỷ Đại dương của Liên hợp quốc. Hội nghị 
bàn tròn cấp cao của đại diện các nước thành 
viên là sự kiện quan trọng để các thành viên 
trong khu vực chia sẻ tiến độ, trao đổi ý tưởng 
và sự quyết tâm thực hiện Thập kỷ Đại dương. 
Phát biểu tại Hội nghị bàn tròn, PGS. TS. Đào 
Việt Hà khẳng định quan điểm của Việt Nam sẵn 
sàng hợp tác, chủ động và tích cực triển khai 
các hoạt động Thập kỷ Đại dương của LHQ. Tự 
tin với những kết quả được các nước đánh giá 
cao của dự án về độc tố và an toàn thực phẩm 
biển (từ năm 2010 đến nay) và hoạt động của 
Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo khu vực 
(RTRC-MTSS) (từ năm 2019 đến nay) do Việt 
Nam chủ trì, PGS. TS. Hà nhẫn mạnh định 
hướng ưu tiên của IOC-VN, Viện Hàn lâm 
KHCNVN về thiết lập và chia sẻ cơ sở dữ liệu 
biển; giảm thiểu rác thải nhựa, tình trạng axit 
hóa đại dương, suy giảm oxy và gia tăng nhiệt 
độ nước biển; an toàn thực phẩm biển; nâng 
cao ý thức cộng đồng về bảo vệ và phục hồi tài 
nguyên, môi trường biển. Hội nghị đã thông qua 
tuyên bố chung của các nước thành viên WEST- 
PAC sẵn sàng thúc đẩy và tham gia các hoạt 
động, chương trình hợp tác trong khu vực 
WESTPAC, góp phần hiện thực hóa mục tiêu 
Thập kỷ Đại dương và SDG 14. 

PGS.TS. Đào Việt Hà 


ˆ 
K2 
¿ lý SN NT TNGẶ 


Các đại biể¡! tham dự Phiên họp chụp ảnh lưu niệm 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


Ngày 20/4/2023 Giáo sư Morten P. 
Meldal — chủ nhân giải Nobel Hóa học năm 
2022 đã tới thăm và giảng bài tại Trường 
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội với 
chủ đề "Hóa học Click“. Đây là nắm thứ 2 
liên tiếp một nhà khoa học đoạt giải Nobefl 
tới thăm và giảng bài tại USTH. 


“Tôi là hóa học, các bạn là hóa học, tất cả xung quanh 
chúng ta đều là hóa học. Chúng ta cần Hóa học để giải 
quyết rất nhiều thách thức toàn cầu trước mắt. Chúng ta 
cân các giải pháp hóa học và cần phải cho những thế hệ 
sau được học Hóa học.” 


Giáo sư Morten Peter Meldal 


GS. Morten Peter Meldal sinh nắm 1954 tại Đan 
Mạch. Ông nhận bằng Tiến sĩ ngành Kỹ thuật 
hóa học tại Đại học Kỹ thuật Đan Mạch năm 
1986 và thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ chuyên 
ngành Hóa học hữu cơ tại Phòng Thí nghiệm 
Sinh học phân tử tại Đại học Cambridge, Vương 
quốc Anh trước khi trở thành Giáo sư ngành Hóa 
học tại Đại học Copenhagen, Đan Mạch. 

Giải thưởng Nobel Hóa học 2022 vinh danh GS. 
Morten P. Meldal cùng với hai nhà khoa học là 
GS. Karl Barry Sharpless —- Viện nghiên cứu 
Scripps và GS. Carolyn Ruth Bertozzi —- Đại học 
Stanford, Hoa Kỳ cho các đóng góp đặt nên 
tảng cho "sự phát triển của Hóa học Click và 
Hóa học sinh trực giao”. 

Trong bài giảng, GS. Morten đã chia sẻ những 
tiến bộ và tâm quan trọng của Hóa học click cho 
giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên. 

"Hóa học Click” hay "phản ứng Click” là các quá 
trình hóa học kết nối những phân tử cấu trúc 
nhỏ thành phân tử lớn hơn thông qua các nhóm 
chức một cách nhanh chóng và hiệu quả. Phản 
ứng Click có độ chính xác, độ chọn lọc, hiệu 
suất phản ứng cao và không hình thành sản 
phẩm phụ. Năm 2002, GS. Morten P. Meldal và 
GS. Karl B. Sharpless đã độc lập công bố các kết 
quả nghiên cứu vê phản ứng cộng đóng vòng 


Azide-Alkyne sử dụng xúc tác đồng (CuAAC) và 
trở thành trái tim” của Hóa học Click hiện nay. 
Sự phát triển của Hóa học Click đã mở ra kỷ 
nguyên tổng hợp hóa học mới với cấu trúc sản 
phẩm được thiết kế theo mục đích, được chứng 
minh hiệu quả trong việc "chức năng hóa” các 
đối tượng sinh học, lập bản đồ ADN, phát triển 
dược phẩm, điện tử, vật liệu polymer chức 
năng ... và trong rất nhiêu ứng dụng khác. 

*Tôi là hóa học, các bạn là Hóa học, tất cả xung 
quanh chúng ta đều là Hóa học. Chúng ta cần 
Hóa học để giải quyết rất nhiều thách thức toàn 
cầu trước mắt. Chúng ta cần các giải pháp Hóa 
học và cần phải cho những thế hệ sau được học 
Hóa học” là chia sẻ của GS. Morten P. Meldal tại 
buổi lễ trao giải Nobel năm 2022, nhấn mạnh 
tầm quan trọng của Hóa học cho sự phát triển 
của tương lai. 


Trong chuyến thăm và làm việc của GS. Morten 
P. Meldal tại Việt Nam, Giáo sư có 2 bài giảng 
tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên — Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và tại Trường 
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) 
- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam. Bài giảng đại chúng tại USTH đã chia sẻ 
những tiến bộ và tâm quan trọng của "Hóa học 
Click" cho giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh 
viên trong và ngoài trường. Sự kiện có ý nghĩa 
quan trọng với USTH khi đây là năm thứ 2 liên 
tiếp Nhà trường chào đón một nhà khoa học 
đoạt giải Nobel tới thăm và giảng bài. (Trước 
đó, năm 2022, GS. Duncan Haldane — nhà khoa 
học xuất sắc đoạt giải Nobel Vật lý năm 2016 đã 
có bài giảng đại chúng tại USTH). 


PUBLIC LECTURE 


CLICK CHÍ EMISTRY 


Ban Giám hiệu U!STH tặng quả lưu niệm cho 
ŒS. Morten Peter Meldal 


Minh Đức 


TIN KHOA HỌC 


ĐOÀN THANH NIÊN VIÊN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM - 
TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2023 


Ngày 07/4/2023, Đoàn Khối các cơ quan 
Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công 
tác đoàn và phong trảo thanh niên quý 1 
triển khai nhiệm vụ công tác quý ¡ TT tổng 
kết, khen thưởng Tháng Thanh niên năm ¡ 2023. 


Về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 
có đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư 
Đảng ủy Khổi, đồng chí Bùi Đức Việt, Phó 
Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối; về phía Bộ 
Nội vụ có đồng chí Vũ Chiến Thẳng, Ủy viên Ban 
Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Thứ 
trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí 
Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng BỘ; về phía 
Đoàn Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí 
Bùi Hoàng Tùng, Uy viên Ban Thường vụ Trung 
ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối; đồng chí Nguyễn 
Ngọc Điệp, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uy ban Kiểm 
tra Đoàn Khối, các đồng chí Uỷ viên Ban 
Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, 
Bí thư, Phó Bí thư, các đồng chí chuyên trách 
các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối. 


Trong Quý I năm 2023, với sự nỗ lực cố gắng 
của các cấp bộ đoàn trực thuộc Khổi, công tác 
đoàn và phong trào thanh niên đã có sự đổi 
mới, sáng tạo về nội dung, phương thức, đem 
lại hiệu quả thiết thực, tạo được phong trào, 
không khí thi đua sôi nổi trong ‹ các cấp bộ đoàn 
và đoàn viên thanh niên trong Khối. Nhiều hoạt động 
được tổ chức có sức lan tỏa, hiệu ứng tích cực trong 
các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên. 


Hưởng ứng tháng Thanh niên năm 2023, Đoàn 
Thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVN đã triển khai 
được nhiều hoạt động có ý nghĩa như: 


- Tổ chức "Lê dâng hương, đặt vòng hoa tưởng 
niệm” anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - người 
đoàn viên đầu tiên của Đoàn TNCS Hỗ Chí Minh 
— người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, 
đã dâng trọn tuổi thanh xuân cho ly tưởng cách 
mạng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc 


- Chi đoàn Viện Nghiên cứu hệ Gen và Chi đoàn 
Trường THCSŠ Lễ Quý. Đôn (Thành phố Hải 
Dương) đã phối hợp tổ chức hoạt động tuyên 
truyền "Bảo vệ đa dạng sinh học” tại xã Hoàng 
Hoa Thám, thành phố Chí Linh, Hải Dương ngày 
11/3/2023. 

- Chi đoàn Viện Nghiên cứu khoa học „lây 
Nguyên tổ chức chương trình thiện nguyện "Lan 
tỏa yêu thương, tiếp bước đến trường” thăm hỏi 
và táng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh 
khó khắn tại Trường Tiểu học Gia Bắc, huyện Di 
Linh, tỉnh Lâm Đồng ngày 16/03/2023. 


- Chi đoàn Viện Khoa học vật liệu ứng dụng, Chi 
đoàn Viện Sinh học nhiệt đới và Chỉ Đoàn Viên 
Cơ học và Tin học „ứng dụng cùng tổ chức 
chương trình vê nguồn "Những địa chỉ đỏ” tại 
tỉnh Bến Tre ngày 24/3/2023. 


BẰNG KHEN 


Đ0ÀN TN0S HỔ CHÍ MINH VIỆN HÀN = KH0A H0 VÀ DŨNG NBHỆ VIỆT NAM 
“9ã có thuànHt táelt xuấf sắc troag triểm fluai Gltáng Cfuenlt niềm 


- Chi đoàn Bảo tàng Thiên nhiên ` Việt Nam tổ 
chức Workshop "Nhiếp ảnh trong đời sống và 
nghiên cứu khoa học” ngày 20/3/2023. 


- Chi đoàn Viện Tài nguyên và Môi trường biển 
đã tổ chức buổi Lễ mít tỉnh kỉ niệm và tọa đàm 
khoa học với chủ đề: "Chia sẻ kinh nghiệm công 
bố xuất bản khoa học”, bên cạnh đó các đoàn 
viên vần không quên nhiệm vụ rèn luyện SỨC 
khỏe với hoạt động hoạt động Đạp xe công 
nghệ - khỏe để xây dựng tương lai”. 


- Chi đoàn Viện Hoá học với hoạt động Ngày 
chủ nhật xanh. 


- Chi đoàn Viện Hải dương học với hoạt động 
Tuyền truyền nhận thức mỗi nguy hiểm của rác 
thải nhựa và ảnh hưởng của rác thải đến sinh 
vật biển. 


- Chi đoàn Viện Nghiên cứu và ứng dụng công 
nghệ Nha Trang tổ chức hoạt động tình nguyện 
tại Mái ấm Chùa Thanh Sơn (huyện Cam Lẫm, 
tỉnh Khánh Hòa), nơi nuôi nấng gần 100 trẻ em 
mồ côi và nhiêu người già neo đơn. 

- Đoàn Trường Đại học Khoa học và Công nghệ 
Hà Nội tổ chức giải Bóng đá USTH Champion 
league 2023 từ ngày 19/02/2023 đến 
26/03/2022; Giải Bóng rõ USTH Tourney 2023 
ngày 25/03/2023; Giải Cầu lông USTHs Open 
Tournament 2023 từ ngày 02-09/04/2023; Đại 
hội thể thao USTH gồm các nội dung: Chạy tiếp 
sức, điên kinh, cờ vua cùng các trò chơi thể chất 
khác ngày 26/03/2023. 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lầm 
KHCNVN tổ chức giải bóng đá khu vực phía Bắc 
năm 2023 thời gian từ ngày 06/4-26/4/2023. 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ 
quan Trung ương đã khen thưởng cho Đoàn 
Thanh niên .Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ 
Việt Nam và 24 tập thể đơn vị khác có thánh 
tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 
2023. 


Nguồn: Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm KHCNVW 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


...,.. TIN KHOA HỌC 


—=— =mmm=ằ==mmmm 


=——— 


Chung kết và Lễ bế mạc Giải bóng đá Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam khu vực phía Bắc năm 2023 


Thực hiện chương trình công tác đoàn 
năm 2023, Ban Thường vụ Đoàn Thanh 
niên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Giải bóng 
đá chảo mừng 92 nắm Ngày thành lập 
Đoàn TNCS HCM 26/3/1931-26/3/2023 
và 48 nắm thành lập Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam 20/5/1975- 
20/5/2023, Ngày Khoa học Công nghệ 
18/5 (VAST LEAGUE 2023) 


Chiêu ngày 26/4, tại sân bóng 361, đã diễn ra 
trận Chung kết giữa 2 đội Viện Hoá học các Hợp 
chất thiên nhiên và Liên quân Trung tâm Phát 
triển công nghệ cao + Học viện Khoa học và 
Công nghệ đã khép lại mùa Giải 2023 - Giải 
bóng đá Viện Hàn lâm khu vực phía Bắc. 


Đến dự trận Chung kết và Lễ bế mạc Giải bóng 
đá Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN 
khu vực phía Bắc năm 2023, về phía Viện Hàn 
lâm có Đồng chí Phạm Tuấn Huy - Phó Bí thư 
Thường trực Đảng uỷ Viện Hàn lâm; đồng chí 
Nguyễn Thanh Tâm - Phó Chủ tịch Công đoàn 
Viện Hàn lâm; đồng chí Trân Thị Mai Hương - 
Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ Viện Hàn lâm; 
đồng chí Hoàng Xuân Thuỳ - Phó Chánh Văn 
phòng Viện Hàn lâm; cùng các đồng chí là lãnh 
đạo các ban, đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. 

Về phía Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm, có 
đồng chí Phạm Thanh Đăng - Phó Bí thư Đoàn 
Viện, Trưởng Ban Tổ chức Giải bóng 2023; đồng 
chí Đặng Quốc Đại - Phó Bí thư Thường trực 
Đoàn Viện cùng các đồng chí trong Ban Thường 
vụ Đoàn Viện, Ban Tổ chức giải bóng đá 2023. 


Ngoài ra còn có sự Tổ trọng tài điều hành giải 
đấu, đại diện các đội bóng tham dự giải; các 
vận động viên, cổ giác] viên. 


" | W: -Í 
Win! art* 


Mart" 


Trận đấu ngang tài ngang sức giữa 2 đội mạnh 
nhất mùa giải và kết quả chiến thẳng chỉ được 
quyết định bởi loạt sút penalty. 


Sau 20 ngày tổ chức với 25 trận đấu của 18 đội 
bóng đến từ 24 đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Hà Nội và 
CHIẾC CUP 2023 thuộc về đội VIỆN HOÁ HỌC 
CÁC HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN. 


- Giải Nhì thuộc vê Liên quân Trung tâm Phát 
triển công nghệ cao và Học viện Khoa học và 
Công nghệ 
- 2 Giải Ba thuộc vê Trường Đại học Khoa học 
và công nghệ USTH và Liên quân Viện Công 
nghệ vũ trụ, Viện Toán học và TT Vũ trụ Việt 
Nam 
- 4 Giải Khuyến khích cho các đội: 

+ Viện Khoa học Vật liệu 

+ Viện Cơ học 

+ Liên quân Viện Công nghệ môi trường và 
Viện Khoa học năng lượng 

+ Liên quân Viện Kỹ thuật nhiệt đới và 
Trung tâm Tin học và Tính toán 
- Vua phá lưới: Cầu thủ Trần Văn Việt - Viện Cơ 
học với 7 bàn thẳng 
Mùa giải bóng đá Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam khu vực phía Bắc năm 
2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp, những trận 
đấu sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp, 
nhiêu bàn thắng được ghỉ trong sự cổ vũ cuồng 
nhiệt của các cổ động viên. 

Minh Đức 


T —=—nnnnmWGrv.. | | lj /2ĐĐNG|”. 


Đồng chí Phạm Tuấn Huy trao Cúp cho đôi vộ địch Giải bóng đá Viện Hàn tâm KHCWVN khu vực phía Bắc nắm 2023 


BAN TIN KHCN SO 100 THÀNG 


Tại kỷ thi Olympic Toán học Sinh viên toản 
quốc lần thứ 29 vừa qua, các thành viên 
đội tuyển trường Đại học Khoa học và 
Công nghệ Hà Nội _(USTH) đã xuất Sắc 
giành được nhiêu giải cao trong các phân 
tì. 

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với 
Hội Toán học Việt Nam, Trung ương Hội Sinh 
viên Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ 
thuật Việt Nam và một số đơn vị khác đã tổ 
chức kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên toàn 
quốc năm 2023 với mục đích nâng cao chất 
lượng dạy và học toán, thúc đẩy, phong trào 
toản trong sinh viên, phát hiện và bôi dưỡng các 
sinh viên giỏi toán trong các trường đại học, cao 
đẳng và học viện. 

Năm nay, kỳ thi diễn ra từ ngày 02 — 08/4/2023 
tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế), thu 
hút sự tham gia của 85 đoàn với 615 sinh viên 
và 713 lượt thi. Kỳ thi bao gồm 2 môn thi độc 
lập là Đại số và Giải tích. Môi thí sinh có thể dự 
thi một hoặc cả hai môn thị. 

Tại kỷ thi năm nay, tất cả các thành viên đội 
tuyển của USTH đều giành giải thưởng, trong, đó 
có 2 giải Nhì, 7 giải Ba và 1 giải Khuyến khích, 

Thành tích ấn tương này là kết quả của sự nỗ 
lực từ cả giảng viên và sinh viên USTH, đặc biệt 
là các thầy cô Viện Toán học, khi thời gian ôn 
luyện không dài và sinh viên vẫn phải đảm bảo 
thời lượng học chính khóa. 

Chúc mừng thầy và trò đội tuyển Olympic Toán 


học của USTHI 


KỲ THỊ OLYMPIC TOÁN HỌC 
SINH VIÊN VÀ HỌ SINH LẦN THỨ 29 /@& 


STT 


1 


Họ tên 


Mai Như Tín 


Nguyễn Minh Đức 


Nguyên Thị Yên 
Bình 


Nguyễn Phú Trọng 


Vũ Quang Minh 


Đinh Trần Hoàng Mỹ 


Trương Tuấn Nghĩa 


Phạm Ngọc Minh 
Châu 


Bùi Tuấn Thành 


Trịnh Hoàng Diệu 
Ngân 


Ngành 


Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh 


Toán ứng dụng 


Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh 


Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công 


nghệ nano 


Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tinh 


Toán ứng dụng 


Khoa học dữ liệu 


Khoa học dữ liệu 


Công nghệ thông tin - Truyền thông 


Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Vệ tỉnh 


TIN KHOA HỌC 


SINH VIÊN USTH XUẤT SẮC GIÀNH GIẢI CAO KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC 
SINH VIÊN TOÀN QUỐC 2023 


Môn 
thi 


Đại số 


Đại số 


Đại số 


Đại số 


Đại số 


Giải 
tích 


Giải 
tích 


Giải 
tích 


Giải 
tích 


Giải 
tích 


Danh sách sinh viên đạt giải 


(0) ý @ 8ð @VvAsw 


Giải 


Ba 


Khuyến 
Khích 


Ba 


Ba 


Nguồn: PGS.TS. Lê Hải Khôi, USTH 


PGS.TS. Lê Hải Khôi, TS. Lương Thái Hưng cùng các thành viên đội tuyển Olympic Toán USTH 


BẢN TIN KHCN SỐ 100 THÁNG 4/2023 


TIN KHOA HỌC 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI (USTH) TUYỂN SINH 
100 CHỈ TIÊU CHO 5 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CẤP BẰNG ĐÔI 
PHÁP-VIỆT NĂM 2023 


Năm học 2023, USTH tuyển sinh trình độ 
thạc sí với 5 ngành đảo tạo về khoa học 
công nghệ múi nhọn do Chính „phủ Việt 
Nam va Pháp tựa chọn, bao gồm: Công 
nghệ sinh học: Thực vật — Y sinh — Dược 
học; Công nghệ thông tim và Truyền thông; 
Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ 
Nanơ; Vũ trụ: Viên thám - Công nghệ VỆ 
tính - Vật lý thiên văn; và Khoa học Môi 
trường Ung dụng. 


Đối tượng tuyển sinh là các thí sinh tốt nghiệp 
đại học ngành phù hợp với chuyên ngành dự 
tuyển và có khả năng sử dụng tiếng Anh trong 
học tập. 


Bên cạnh đó, USTH áp dụng chính sách cho 
phép thí sinh thuộc 1 trong những đổi tượng 
sau có thể đăng ký theo học chương trình nắm 
thứ 2: (1) đã hoàn thành năm thứ nhất chương 
trình thạc sĩ tại một cơ sở đào tạo trong và 
ngoài nước theo tiễn trình Bologna (có bằng 
Maitrise của Pháp hay đã hoàn thành 240 tín chỉ 
châu Âu); (2) có bằng kỹ sư của các trường 
được công nhận bởi CTI/ PFIEV, kỹ sư do các cơ 
sở đào tạo được nhà nước công nhận; (3) có 
bằng đại học loại khá, giỏi hệ 4 năm được Pháp 
công nhận tương đương 60 tín chỉ châu Âu đầu 
tiên khi có bằng đại học. Như vậy, thời gian 
hoàn thành _ chương. trình thạc sĩ với các đối 
tượng này sẽ được rút ngắn chỉ còn 1 năm. 


Năm 2023, USTH tuyển. sinh theo hình thức xét 
hồ sơ và phỏng vấn với 2 đợt nhận hồ sơ dự 
tuyển. Cụ thể như sau: 


- Đợt 1; 15/3/2023 - 16/6/2023; Phỏng vấn 
tuyến sinh: Tháng 6, 7/2023 


- Đợt 2: 03/7/2023 - 31/8/2023; Phỏng vấn 
tuyến sinh: Tháng 8, 9/2023 


Các chương trình thạc sĩ của USTH được giảng 
dạy bằng tiếng Anh với đội ngũ giảng viên giàu 
kinh nghiệm đến từ các trưởng đại học, viện 
nghiên cứu uy tín của Pháp. 80% học viên thạc 
si của trường được đi thực tập tốt nghiệp Œ-6 
tháng) tại các trường đại học, viện nghiền Cứu, 
phòng thí nghiệm uy tín tại Pháp, Đức, Hàn 
Quốc..., trong đó 100% học viên đi Pháp thuộc 
diện thực tập có lương. 


5 chương trình thạc sĩ của USTH được đồng cấp 
bằng Pháp - Việt với gần 20 trường đại học, viên 
nghiên cứu uy tín của Pháp, trong đó CÓ nhiều 
cơ sở đào tạo và nghiên cứu lâu đời và danh 
tiếng trong lĩnh vực khoa học - công nghệ như: 
Đại học Paris, Học viện Bách khoa quốc gia Tou- 
louse (Toulouse INP), Đại học Lyon 1, Đại học 
Montpellier, Đại học La Rochelle, Đại học Li- 
moges,... Đặc biệt, một số chuyên ngành đào 
tạo có hơn 5 đối tác tham gia đồng, cấp bằng 
như ngành Khoa học Môi trường Ứng dụng, 


ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông, 
Khoa học vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano. 


Bằng thạc sĩ của USTH được cộng đồng học 
thuật quốc tế đánh giá cao và công nhận tương 
đương với các trường đại học khác trên thế giới, 
tạo tiễn đề thuận lợi cho học viên khi muốn theo 
đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu tại nước 
ngoài hay phát triển sự nghiệp tại các tập đoàn, 
tổ chức, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. 


Theo thống kê, 100% sinh viên tốt nghiệp thạc 
sĩ đều có việc làm hoặc trúng tuyển học bổng 
tiến sĩ tại nước ngoài, trong đó có những học 
bổng danh giá như học bổng Excellence của Đại 
sứ quán Pháp, học bổng Erasmus Mundus, học 
bổng toàn phần do các trường đại học Pháp, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cấp. 

Năm 2023, USTH có chính sách học bổng đa 
dạng nhằm khuyến khích, động viên tinh thần 
và tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh trúng 
tuyển theo học các chương trình thạc sĩ của 
USTH. Mức học bổng cao nhất dự kiến lên tới 
100% học phí toàn khóa học. Các loại học bổng 
bao gồm học bổng khuyến khích. học tập; học 
bổng tiếp nối dành cho sinh viên tốt nghiệp 
USTH; học bổng tăng cường năng lực cho cản 
bộ từ các viện nghiên cứu, trung tâm của Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; học 
bổng kết nối cho các học viên đến tử các đơn vị 
có ký kết thỏa thuận với Trường; học bổng cho 
học viên có hoàn cảnh khó khăn. 


Hồ sơ đăng ký bao gồm: 
- Đơn KEM) ký dự tuyển theo mẫu của Trường, 
tải tại h bit.ly/3o4w4HA 


= “TU mm tiếng Anh trình bày mục đích, 
nguyện vọng học tại USTH; 


- Tohy tốt nghiệp đại học (Bản dịch sang tiếng 
Anh); 


- Bảng điểm đại học (Bản dịch tiếng Anh); 


- Chứng minh thự nhần dân, căn cước công dân 
hoặc hộ chiếu (bản photo) 


- Biên lai thu tiền lệ phí tuyển sinh 

Liên hệ: 

- Phòng Quản lý đào tạo 

- SĐT: 0247 774 7748 (Giờ hành chính) 
- Email: admission@usth.edu.vn 

- Website: www.usth.edu.vn 


- Địa chỉ: Phòng 102, Tòa nhà A21, Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 
Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 


Nguồn: USTH/; Xử lý: Hữu Hảo 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


THÀNH TỰU KHOA HỌC 


GIỚI THIỆU SÁCH: DI TRUYỀN PHÂN TỬ MỘT SỐ BỆNH/ HỘI CHỨNG 
HIẾM GẶP Ở NGƯỜI VIỆT NAM 


Bản tin KHCN xin trân trọng giới thiệu đến 
quý độc giả cuốn sách chuyên khảo: "Di 
truyền phân tử một số bệnh/ hội chứng 
hiếm gấp ở Việt Nam“. Cuốn sách chuyên 
khảo gửi đến cho người đọc các thông tín 
cơ bản và cập nhật về biểu hiện lâm sảng, 
nguyên nhân dị truyên và các kỹ thuật 
sinh học phân tử, đặc biệt công nghệ giải 
trình tự gen thế hệ mới như giải trình tự 
toàn bộ vùng mã hoá đã và đang được sử 
dụng trong nghiên cứu các bệnh/ hội 
chứng bệnh hiêm gặp, giúp cho người đọc 
có thể hình dung một cách rõ nét về bệnh/ 
hội chứng hiếm trên thế giới và Việt Nam 
nói riêng những vấn đê nghiên cứu cách 
tiếp cận, xu thế trong thời gian tới ở mức 
độ di truyên phân tử, để từ đó định hướng 
cách điêu trị riêng cho từng bệnh. 

Cuốn sách gồm 7 Chương: Chương I: Gen người 
và tổng quan bệnh/hội chứng hiếm gặp. Chương 
II: Các bệnh/ hội chứng hiếm gặp trong một số 
rối loạn chuyển hoá. Chương III: Một số bệnh/ 
hội chứng bẩm sinh và di truyền ảnh hưởng đến 
đa hệ thống. Chương IV: Bệnh thận hư bẩm 
sinh. Chương V: Bệnh loạn dưỡng cơ. Chương 
VI: Bệnh tăng thân nhiệt ác tính. Chương VII: 
Các bệnh ung thư hiếm gặp. 

Đặc biệt, trong cuốn sách chuyên khảo này tác 
giả đi sâu phân tích về mặt di truyền gen gây 
bệnh những bệnh/hội chứng hiếm gặp gây ra 
bởi đột biến đơn gen hoặc đa gen bao gồm: rối 
loạn chuyển hóa, nhóm bệnh/hội chứng ảnh 
hưởng đa hệ thống, bệnh thận hư, loạn dưỡng 
cơ, bệnh tăng thân nhiệt ác tính và ung thư trên 
các bệnh nhân người Việt Nam. Đột biến/biến 
thể xảy ra trên các thế hệ hoặc trong quá trình 
phát triển cá thể đã được phát hiện bằng công 
nghệ giải trình tự gen: giải trình tự gen thế hệ 
mới và giải trình tự gen Sanger. Công nghệ giải 
trình tự gen thế hệ mới đã có cái nhìn mới vê 
phân tích di truyền đa gen: nhanh, hiệu quả và 
chính xác, giúp cho việc phát hiện, phân tích 
một cách chính xác hiệu quả các biến đổi di 
truyền nucleotide liên quan đến bệnh. Ngoài ra, 
các nghiên cứu cũng đưa ra được mô hình cấu 
trúc 3D protein từ đó có cái nhìn khái quát hơn 
về cấu trúc protein để hiểu rõ hơn về chức năng 
của các protein này khi đột biến xảy ra. 


Ủy ban châu Âu về sức khỏe cộng đồng định 


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 


BỘ SÁCH CHUYÊN KHẢO 
ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỄN CÔNG NGHỆ CAO 


NGUYÊN HUY HOÀNG 


_DI TRUYỀN PHÂN TỬ 
MỘT SỐ BỆNH/HỘI CHỨNG HIẾN BẶP 
Ứ NGƯỜI VIỆT NAM 


E——-Ã NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ 


| 
3 


tÃã Ề —=-j 


nghĩa bệnh hiếm gặp là bệnh đe dọa đến mạng 
sống hoặc bệnh suy nhược kinh niên có tỷ lệ lưu 
hành thấp (< 1/2.000 người) cần nô lực đặc biệt 
để giải quyết. Theo định nghĩa này, những bệnh 
không đe doạ đến mạng sống hoặc mãn tính 
đều bị loại trừ, cho dù bệnh có ảnh hưởng đến 
bao nhiêu người. Ở Nhật Bản, định nghĩa bệnh 
hiếm là một bệnh ảnh hưởng đến dưới 50.000 
bệnh nhân. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định 
nghĩa bệnh hiếm là bệnh xuất hiện ít hơn 6,5- 
10/10.000 người. Như vậy, không có sự đồng 
thuận quốc tế về định nghĩa bệnh hiếm gặp. 

Nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp nhiều 
thách thức để được chẩn đoán. Khoảng 30% 
bệnh nhân phải chờ 5 năm hoặc lâu hơn để 
được chẩn đoán và 50% nhận được chẩn đoán 
không chính xác. Nhiều bệnh hiếm gặp ở trẻ em 
khó chẩn đoán và quản lý hơn ở người trưởng 
thành vì các triệu chứng ở giai đoạn đầu không 
có hoặc không rõ ràng, dẫn đến hiểu lầm hoặc 
nhầm lẫn với các triệu chứng của các bệnh 
khác. Quá trình chẩn đoán thường bao gồm 


đánh giá lâm sàng và các xét nghiệm đơn gen. 
Bệnh nhân và gia đình phải làm thử nghiệm lâm 
sàng lặp đi lặp lại với mục đích tìm kiếm thông 
tin vê nguyên nhân của bệnh và các thông tin 
về nguy cơ di truyền trong gia đình. Tuy nhiên, 
có những bệnh nhân không tìm được nguyên 
nhân di truyền với các xét nghiệm đơn lẻ hoặc 
phân tích nhiễm sắc thể. Do vậy cần xem xét 
toàn bộ hệ gen của bệnh nhân thay vì tìm các 
gen gây bệnh thông thường. Chính vì vậy, giải 
trình tự thế hệ mới bắt đầu được sử dụng trong 
thực hành lâm sàng. Cùng với sự ra đời của hệ 


gen tham chiếu và công nghệ giải trình tự thế 


hệ mới đã làm tăng gấp 4 lần khả năng phát 
hiện gen gây bệnh hiếm gặp từ năm 1999 đến 
năm 2019. Về nguyên nhân gây ra bệnh hiếm 
có rất nhiêu nguyên nhân khác nhau dẫn đến 
các bệnh hiếm gặp. Khoảng 80% các bệnh hiếm 
được cho là do di truyền, trực tiếp gây ra bởi 
những thay đổi trong gen hoặc nhiễm sắc thể. 
Trong một số trường hợp, những thay đổi di 
truyền gây bệnh được truyền từ thế hệ này 
sang thế hệ khác. Trong các trường hợp khác, 
chúng xảy ra ngầu nhiên ở một người là người 
đầu tiên trong gia đình được chẩn đoán. Nhiều 
bệnh hiếm gặp, bao gồm nhiễm khuẩn, một số 
bệnh ung thư hiếm gặp và một số bệnh tự miễn 
dịch, không di truyền. Trong khi các nhà nghiên 
cứu đang tìm hiểu thêm mỗi năm, vẫn chưa rõ 
nguyên nhân chính xác của nhiều căn bệnh 
hiếm gặp. 

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, ước 
tính có hơn 6.000 bệnh hiếm được công nhận 
trên thế giới, trong đó 72% bệnh hiếm gặp có 
mang tính di truyền và 70% bệnh hiếm ảnh 
hưởng đến trẻ em. Nhiêu bệnh hiếm gặp ở trẻ 
em khó chẩn đoán và quản lý hơn ở người 
trưởng thành vì các triệu chứng ở giai đoạn đầu 
không có hoặc không rõ ràng, dẫn đến hiểu lâm 
hoặc nhầm lẫn với các triệu chứng của các bệnh 
khác. Chẩn đoán muộn hoặc chưa chấn đoán 
được sẽ làm chậm sự bắt đầu của các phương 
pháp điều trị đặc hiệu dẫn đến những hậu quả 
đáng tiếc, đe dọa đến cuộc sống bao gồm tình 
trạng lâm sàng nặng hơn gây tâm lý nặng nề 
cho bệnh nhân và gia đình, thậm chí tử vong 
trong trường hợp bệnh tiến triển. Trong trường 
hợp bệnh được di truyền, các anh chị em khác 
trong gia đình cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng 
cao. Đối với những gia đình này, việc không có 
một chẩn đoán cụ thể và tiếp cận với tư vấn di 
truyền, làm tăng nguy cơ về việc có một đứa trẻ 
khác bị bệnh không được chẩn đoán. Vì vậy, 
nghiên cứu di truyền nhằm xác định chính xác 


THÀNH TỰU KHOA HỌC 


nguyên nhân của bệnh từ đó có các chẩn đoán 
và điều trị đúng hướng, hiệu quả cho bệnh nhân 
đang là nhu cầu cấp thiết hiện nay trên thế giới 
và ở Việt Nam. 
Các bệnh ung thư hiếm gặp chiếm 20% các 
bệnh ung thư được chẩn đoán ở Hoa Kỳ, 24% ở 
châu Âu, 23,7% ở Hàn Quốc, 24,2% ở Đài Loan 
và 16,3% ở Nhật Bản. Con số này cao hơn bất 
kỳ loại ung thư thường gặp như ung thư vú 
(16%), ung thư đại trực tràng (13%), ung thư 
phổi (13%) và ung thư tuyến tiền liệt (12%). Tỷ 
lệ xuất hiện của bệnh ung thư hiếm gặp là dưới 
6/100.000 người/năm. Tại Hoa Kỳ, các loại ung 
thư hiếm gặp bao gồm hơn 100 loại ung thư, 
2/3 (71%) trường hợp ung thư xảy ra ở trẻ em 
và thanh thiếu niên so với dưới 20% trường hợp 
ung thư từ 65 tuổi trở lên; 59% các trường hợp 
ung thư hiếm gặp được chẩn đoán ở giai đoạn 
nặng khi phát hiện bệnh so với 45% các bệnh 
ung thư thông thường. Đến năm 2015, có 196 
trường hợp ung thư hiếm gặp ở Nhật Bản, 203 
trường hợp ung thư hiếm gặp ở Hàn Quốc và 
198 trường hợp ung thư hiếm “gặp ở Đài Loan. 
Nhiều bệnh ung thư hiếm gặp ở người lớn, 
thanh thiếu niên và trẻ em không thể chữa khỏi 
và bệnh nhân, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
có rất ít lựa chọn để đưa ra quyết định điều trị. 
Các bệnh ung thư hiếm gặp cũng phải đối mặt 
với những thách thức cụ thể bao gồm chẩn 
đoán muộn và không chính xác, thiếu chuyên 
môn lâm sàng và thiếu quan tâm nghiên cứu và 
phát triển các liệu pháp mới. Sự phân bố, tỷ lệ 
mắc và các loại ung thư hiếm gặp là khác nhau 
giữa các vùng miền. Các bệnh ung thư hiếm gặp 
thường được giải thích dựa trên xét nghiệm mô 
bệnh học. Mặc dù chuẩn đoán mô là bắt buộc 
trong điều trị ung thư, khả nắng xảy ra sai sót 
trong diễn giải vẫn cao đáng kể, dao động từ 
25% đến 40% trong thực hành lâm sàng. Việc 
nghiên cứu các bệnh ung thư hiếm gặp rất phức 
tạp ở nhiều giai đoạn khác nhau. Đầu tiên, phải 
đảm bảo đã lấy đủ mẫu chẩn đoán và xử lý 
đúng cách. Thứ hai, mô được thu thập trong 
kho lưu trữ sinh học phải có chất lượng tốt nhất. 
Việc chẩn đoán và phân loại chính xác bệnh ung 
thư chỉ có thể thực hiện được bằng cách nhận 
các mẫu bệnh phẩm chất lượng cao. Phương 
pháp phân loại và chẩn đoán khối u truyền 
thống là nhuộm với haematoxylin và eosin, hóa 
mô miễn dịch karyotyping thông thường và lai 
tại chỗ huỳnh quang. Tuy nhiên, sử dụng các 
phương pháp chẩn đoán truyền thống này khó 
có thể dự đoán chắc chắn về sinh bệnh học, loại 
khối u, khả năng di cần, biến đổi gen và protein, 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


khả năng đáp ứng điêu trị, tiên lượng và tỷ lệ 
sống sót của hầu hết các bệnh ung thư hiếm 
gặp. Các dấu ấn hóa mô miền dịch cũng thường 
không kết luận được bệnh vì một số dấu ấn IHC 
đã được thiết lập để nhạy cảm với khối u nhưng 
không đặc hiệu với khối u. 

Trong 60 năm qua, sự hiểu biết của chúng ta về 
các cơ chế di truyền bệnh hiếm gặp đã tăng lên 
đáng kể. Năm 1956, người ta xác định được 
rằng con người có 23 cấp nhiễm sắc thể và ngay 
sau đó nguyên nhân của hội chứng Down đã 
được xác định trong thập niên 80 và 90 của thế 
kỷ XX, bản đồ gen bệnh chủ yếu được thúc đẩy 
bởi phân tích liên kết và lập bản đồ trong các 
phả hệ nhiêu thế hệ lớn. Vị trí các tín hiệu di 
truyền thường được xác định bởi giải trình tự 
Sanger của các gen được tìm thấy để lập bản đồ 
trong vị trí liên kết để xác định các alen gây 
bệnh. Đánh giá khả nắng gây bệnh, dựa trên sự 
phân ly alen của biến thể tiềm năng ở nhiều gia 
đình và bằng chứng kiểu gen nguy cơ không có 
ở những người khỏe mạnh, thường được theo 
sau bởi các nghiên cứu chức năng xác nhận 
trong các mô hình tế bào và động vật. 

Tại Việt Nam, cho đến nay vẫn chưa có một 


THÀNH TỰU KHOA HỌC 


cuộc điều tra hay thống kê chính thức vê bệnh/ 
hội chứng hiếm gặp. Quá trình chẩn đoán 
thường bao gôm đánh giá lâm sàng và các xét 
nghiệm đơn gen. Bệnh nhân và gia đình phải 
làm thử nghiệm lâm sàng lặp đi lặp lại với mục 
đích tìm kiếm thông tin về nguyên nhân của 
bệnh và các thông tin vê nguy cơ di truyên 
trong gia đình. Tuy nhiên, có những bệnh nhân 
không tìm được nguyên nhân di truyền với Các 
xét nghiệm đơn lẻ hoặc phân tích nhiễm sắc 
thể. Do đó, giải trình tự gen thế hệ mới bắt đầu 
được sử dụng trong xét nghiệm di truyền các 
bệnh nói chung và bệnh hiếm gặp nói riêng ở 
Việt Nam và đạt được những thành công nhất 
định. 
Hy vọng, cuốn sách chuyên khảo sẽ giúp ích cho 
các nhà nghiên cứu, các bác sĩ hướng tới việc 
chuẩn đoán trước sinh do nguyên nhân di 
truyền. Các bác sĩ có cái nhìn tổng thể về 
nguyên nhân sâu xa gây bệnh từ đó đưa ra 
phác đồ điều trị bệnh hiệu quả mang lại cuộc 
sống tốt hơn cho bệnh nhân và gia đình bệnh 
nhân. 

Xử 1: Nam Phương 


Phương pháp chế tạo vật liệu nano từ tính spinel Fe1-xMnxFe2O4 làm vật 
liệu hấp phụ asen, chì từ nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm và vật liệu 
nano từ tính spinel FE-0, 9MNO0, 1FE2O4 thu được bằng phương pháp này 


Ngày 25/11/2022, Cục Sở hữu trí tuệ đã 
cấp Băng độc quyên sáng chế số 34128 
"Phương pháp chế tạo vật liệu nano tử 
tính spinel Fe:-„Mn„Fe:O¿ làm vật liệu hãp 
phụ asen, chỉ từ nguồn nước sinh hoạt bị ô 
nhiêm và vật liệu nano từ tính spinel FE-q 
9MNG, 1FE2O, thu được băng phương pháp 
nay” cho TS. Vũ Thế Ninh và các cộng sự 
thuộc Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn 
tâm KHCNVN. 

Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo nano 
từ tính spinel Fe;-„Mn,Fe;Ou (0< x <1) bằng 
cách đồng kết tủa dung dịch các muối FeCl:, 
FeCl;, MnCl; trong pha vi nhũ tương nước/dầu 
(N/D) với tác nhân tạo vi nhũ tương là DGDE. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến vật liệu 
nano từ tính spinel thu được từ phương pháp 
chế tạo nêu trên ứng dụng loại bỏ asen, chì 
trong nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm. 

Trong lĩnh vực môi trường, hạt nano từ có ảnh 
hưởng quan trọng nhất là xử lý môi trường 


nước, thông qua việc loại bỏ các chất ô nhiễm 
từ môi trường nước ngầm và môi trường biển, 
hoặc bằng cách nâng cao chất lượng nguồn 
nước cho sinh hoạt. Các hạt nano từ cùng với 
dạng biến tính với kích thước nano có diện tích 
bê mặt lớn giúp tăng cường hiệu suất và tốc độ 
quá trình xử lý, đồng thời khi ở kích thước nano 
chúng có tính chất siêu thuận từ. Điều này cho 
phép các hạt nano từ không chỉ hoạt động như 
chất hấp phụ hiệu quả đối với các chất ô nhiễm, 
mà còn cho phép thu hôi vật liệu sau hấp phụ 
bằng lực từ trường để tiếp tục tái sinh và tái sử 
dụng. 

Phương pháp chế tạo hạt nano từ spinel Fe;. 
xMn,Fe;Oa (0< x <1) bằng cách đồng kết tủa 
trong pha vi nhữ tương với tác nhân dietylen 
glycol dietyl ete (DGDE) được đề xuất, bằng 
cách thức tiến hành đơn giản thu nhận được 
sản phẩm hạt nano từ spinel Fe;„Mn,FeạOx có 
kích thước nhỏ hơn phương pháp và cách tiến 
hành khác. Đồng thời, với thành phần hóa học 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


là Fe, Mn là các nguyên tố sẵn có, thân thiện 
môi trường, tương thích sinh học cao phù hợp 
với mục đích làm chất hấp phụ xử lý ô nhiễm 
nước sinh hoạt, bằng sự thay thế có thể tạo ra 
vật liệu mới có dung lượng hấp phụ asen, chì 
cao hơn so với chất gốc. 

Mục đích của sáng chế là tìm ra phương pháp 
để chế tạo hạt nano từ tính spinel Fe;.„Mn,FeaO„ 
bằng phương pháp đồng kết tủa. Quá trình 
đồng kết tủa ở điều kiện tối ưu được thực hiện 
trong pha vi nhũ tương. Pha vi nhũ tương được 
hình thành giữa các tiên chất là muối clorua kim 
loại tương ứng Fe(ITI), Fe(IT), Mn(TI) với dung 
môi hữu cơ Dietylen glycol dietyl ete (DGDE) 
dưới dạng hạt mixen đảo (nước trong dầu, N/ 
D). Do khả năng tạo vi nhũ tương tốt giữa dung 
dịch muối kim loại với DGDE nên thu được sản 
phẩm kết tủa là nano từ ferit Fe;.,Mn,FeaOa có 
độ đồng nhất cao, kích thước nhỏ hơn các 
phương pháp khác. Ngoài ra, sau phản ứng, 
DGDE tách pha nên dê dàng tái sử dụng. 

Sáng chế cũng đề xuất vật liệu nano spinel thu 
được từ phương pháp nêu trên. Vật liệu Fe;. 
xMn,Fe;O¿ theo sáng chế được hình thành do sự 
thay thế một phần đến hoàn toàn Fe(1I) bằng 
Mn(II) trong mạng lưới tinh thể FeFe;Ox dưới 
dạng dung dịch rắn thay thế hoàn toàn. Vật liệu 
thu được có kích thước nhỏ hơn, diện tích bê 
mặt cao hơn so với những phương pháp khác, 
đồng thời sự hình thành mạng lưới tinh thể thay 
thế Fe¡„Mn,Fe;Ou giúp tăng cường khả năng 
hấp phụ As(V), Pb* khi so sánh với hợp chất 
gốc FeFe;Oa. Với độ bão hòa từ lớn, nano từ Fe; 
-Mn,Fe;Os với các thành phần Fe, Mn thân thiện 
môi trường, sẵn có đã mang lại khả năng ứng 
dụng trực tiếp hạt nano trong xử lý môi trường 
nước bị ô nhiễm và thu hôi vật liệu sau xử lý 
bằng lực từ trường. 

Do đó, vật liệu theo sáng chế có thể loại bỏ 
hoàn toàn asen, chì trong nước sinh hoạt bị ô 
nhiễm và sau đó vật liệu hấp phụ này có thể 
được tách ra khỏi dung dịch bằng lực từ trường. 


Hiệu quả đạt được bởi sáng chế 


Trước tiên, có thể nhận thấy rằng sáng chế 


cung cấp phương pháp vi nhũ tương hiện đại 
đang được nghiên cứu hiện nay để sản suất 
nano từ tính spinel Fe;.„Mn,Fe;Oa với tác nhân 
tạo vi nhũ tương mới là dung môi DGDE. Với tác 
nhân DGDE, quá trình tạo vi nhũ tương nhanh, 
dễ dàng nên không cần sử dụng chất hoạt động 
bê mặt, không cần bảo quản cation Fe?! trong 
môi trường khí trơ, thu hôi lại dung môi sử dụng 
cho những lần chế tạo sau. Sản phẩm của 
phương pháp chế tạo vật liệu đề cập trong sáng 
chế là spinel Fe;.„Mn,Fe;Ox có kích thước đồng 


THÀNH TỰU KHOA HỌC 


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGIIỆ 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆU NAM 
CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ Độc lập — Tự đo — Hạnh phúc 


BẢNG ĐỌC QUYÈN 
SÁNG CHẼ 
Số: 34128 


PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO VẬT' LIL NANO 'TỨ TÍNH SPINEL FE]- 
XMNXFE2O4 LÀM VẬT LIEU. HÁP PHỤ ASEN. CHỈ TỪ NGUÒN 
NƯỚC SINH HOẠT BỊ Ô NHIÊM VÀ VẬT LIỆU NANO TƯ TÍNH 
SPINEL FE0.9MNQ,IFF2O4 THU DƯỢC BÃNG PHƯƠNG PHÁP NÀY 

c quyền: Viện Khoa học 
Nam (VN) 


'Tên sáng chế: 


vật liệu, Viện Hàn lắm Khoa học và Công nghệ Việt 


'Lằng 3, Nhà A2, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 
ác piá: 1. Vũ Thế Nình (VN) 

2. (Danh sách kẻm thco} 
1-2020-04144 
7/07/2020 

Số điểm yêu cầu bảo hộ: 02 

EÑCíp theo Quyết định số: 132039:/QĐ-SHTT, ngày: 20/10/2022 

từ ngày cấp đến hết 20 năm tính từ ngảy nộp đơn (Hiệu lực bảo hộ cẩn duy trì hàng nãm) 


Số trang mô tä: L8 


đều <10nm, tức là kích thước trung bình hạt 
nano từ thu được nhỏ hơn các phương pháp và 
công trình nghiên cứu khác, sẽ mang lại nhiều 
tiêm năng ứng dụng to lớn không chỉ trong lĩnh 
vực xử lý môi trường. 
Mặt khác, sáng chế cung cấp phương pháp chế 
tạo nano từ tính spinel Fe;„Mn,Fe;Oxu có sử 
dụng các trang thiết bị và cách thức tiến hành 
đơn giản, tiêu tốn ít năng lượng nên có dễ dàng 
đầu tư dây chuyên sản xuất. Nguồn nguyên liệu 
Fe, Mn phong phú, giá thành rẻ, đôi khi có thể 
lấy miễn phí từ bùn thải từ các nhà máy nước 
(giàu hydroxit của Fe, Mn), dung môi tái sử 
dụng. Nano spinel Fe;.„Mn,Fe;Ou có dung lượng 
hấp phụ asen, chì cao hơn các vật liệu đang 
triển khai hiện nay. Đặc biệt, với độ bão hòa từ 
lớn, vật liệu nano từ tính spinel Fe;.„Mn,FezOa có 
thể được thu hồi bằng lực từ trường sau khi sử 
dụng. Từ đó, cung cấp thêm giải pháp triển 
vọng trong việc xử lý hiện trạng ô nhiễm môi 
trường nước bởi các tác nhân asen, chì như hiện 
nay. 

Xử lý: Kứm Ngân 
Tư vấn, hồ trợ đăng ký bảo hộ độc quyền 
các loại hình quyên Sở hữu trí tuệ tại Viện 
Hàn lâm KHCNVN: Phòng Thông tin Sở hữu 
công nghiệp, phòng I 3.1, nhà All, số 18 
Hoàng Quốc Việt. TEL: 024. 37562551 - 
0904.252.152. Email: pqduong@ìisi.vast.vn 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


THÀNH TỰU KHOA HỌC 


Xử lý nước thải làng nghề sản xuất bún bánh bằng công nghệ 
thân thiện với môi trường 


Nghề sản xuất bún bánh và các sản phẩm 
từ gạo khác đã đem lại nguồn thu nhập ổn 
định và cao hơn nhiêu so với sản xuất 
nông nghiệp thuân tuý. Tuy nhiên, nước 
thải làng nghê sản xuất bún bánh có nông 
độ các chất hữu cơ cao gây khó khăn cho 
Việc xử lý. Hiện tại, các làng nghê sản xuất 


bún bánh, nước thải chủ yếu xử lý qua bể 


biogas trước khí thải ra môi trường. Theo 
kết quả khảo sát tại một số làng nghê bún 
bánh, chất lượng nước thải sau xử lý vân 
cao gấp 2-8 lần quy chuẩn cho phép, tiêm 
ẩn nguy cơ gây ô nhiễm cao. Do tính cấp 
thiết trên, PGS. TS Bùi Thị Kim Anh và 
nhóm nghiên cứu Viện Công nghệ môi 
trường đã tiên hành nhiệm vụ: "Xây dựng 
mô hình xử lý nước thải làng nghê sản 
xuất bún bánh bằng các giải pháp thân 
môi trường, chỉ phí thâp? (mã số nhiệm 
vụ: UQSNMT.01/20-21). Nhiệm vụ được 
Hội đồng nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm 
KHCNVN xếp loại xuất sắc. 


PGS. TS Bùi Thị Kím Anh —- chủ nhiệm dự án 


Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng mô hình 
công nghệ sử dụng thực vật thủy sinh (dòng 
chảy bê mặt, dòng chảy ngâm, công nghệ phối 
hợp) kết hợp với các quá trình tiền xử lý đơn 
giản để xử lý hiệu quả ô nhiễm trong nước thải 


Một số mồ hình xử lý nước thải sử dụng bãi lọc trồng cây 
nhân tạo của nhớm nghiên cúu thực hiện. 


của các làng nghề sản xuất bún bánh phường 
Đa Mai, thành phố Bắc Giang, từ đó có thể mở 
rộng áp dụng cho các loại hình làng nghê khác 
có tính chất nước thải tương tự. 

Công nghệ được lựa chọn trong mô hình xử lý 
dựa trên các kinh nghiệm nghiên cứu ứng dụng 
của nhóm tác giả, đảm bảo giải pháp đưa ra 
phù hợp đặc tính nước thải bún bánh, đồng thời 
cải tiến công nghệ tăng hiệu suất xử lý, chi phí 
đầu tư, vận hành thấp, ít phải sửa chữa, bảo 
dưỡng phù hợp cho các làng nghề chấp nhận 
đầu tư. Mô hình sử dụng công nghệ biogas đơn 
giản kết hợp với lọc sinh học và bãi lọc trông 
cây dòng chảy hỗn hợp. Nước thải được lắng 
tách tinh bột, cặn rắn và phân hủy hữu cơ tại bể 
biogas sau đó đi qua bể lọc sinh học sử dụng 
lớp vật liệu lọc cố định, tải lượng loại COD có 
thể lên tới 3kg/m”/ngày. Các nghiên cứu về bãi 
lọc trông cây nhân tạo đã được ứng dụng xử lý 
các loại nước thải có hàm lượng chất hữu cơ và 
chất dinh dưỡng cao. Trong những năm qua các 
cán bộ của Viện Công nghệ môi trường (Trần 
Văn Tựa, Đặng Đình Kim, Bùi Thị Kim Anh,...) 
đã có nhiều nghiên cứu từ năm 2004 đến nay 


BẢN TIN KHCN SỐ 100 THÁNG 4/2023 


Cx(T2 
B1 H 


x. Shngg ú tO 


THÀNH TỰU KHOA HỌC 


Thực vật thủy sinh 


Sơ đồ thí nghiệm mô hình xử lý quy mô 50 ngày 


Một số hình ảnh thi công và mô hình xử lý hoàn thiện tại 


về lựa chọn các loài thực vật, xây dựng công 
nghệ bãi lọc trồng cây nhân tạo để xử lý nước 
thải ô nhiễm các chất hữu cơ như nước thải chế 
biến thủy sản, nước thải chăn nuôi lợn,.... Các 
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ bãi lọc 
trông cây nhân tạo cho thấy đây là công nghệ 
hoàn toàn có thể ứng dụng để xử lý nước thải 


làng nghề bún bánh tại Việt Nam. 
Để hoàn thiện và cải tiến công nghệ phù hợp 
với điều kiện ứng dụng tại làng nghề, nhóm 
nghiên cứu đã tiến hành thiết kế, xây dựng và 
vận hành thử nghiệm mô hình xử lý nước thải 
làng nghê bún bánh Đa Mai, quy mô pilot 50 lít/ 
ngày đêm. Sau quá trình vận hành 2 tháng, hệ 
thống hoạt động ổn định và chất lượng nước 
đầu ra đạt qui chuẩn. Các thông số về thời gian 
lưu hay tải trọng xử lý của các hạng mục thu 
được có thể dùng làm cơ sở cho thiết kế ngoài 
thực tế. Quá trình vận hành thử nghiệm cũng 
cho thấy mô hình vận hành tiêu tốn ít năng 
lượng, hạn chế chi phí. Có thể ứng dụng mô 
hình này trên quy mô lớn. 
Mô hình ứng dụng xử lý nước thải làng nghề sản 
xuất bún bánh Đa Mai, Bắc Giang bao gồm 03 
modul chính bao gồm: modul biogas, modul lọc 
sinh học và modul bãi lọc trông cây dòng chảy 
hỗn hợp với công suất xử lý 10 m”/ngày. Mô 
hình được thiết kế với cơ chế tự chảy, tiết kiệm 
năng lượng nên chi phí vận hành được giảm tối 
đa. Ngoài ra, hệ thống xử lý còn tạo một không 
gian xanh, làm đẹp cảnh quan cho khu vực. 
Nhìn chung, mô hình khá phù hợp với yêu cầu 
về chi phí đầu tư thấp, đặc biệt là chi phí vận 
hành hầu như không đáng kể. 
Đối với các làng nghề có quy mô nhỏ hoặc lớn 
hơn, thiết kế có thể được thay đổi như lựa chọn 
loại bãi lọc phù hợp, tăng diện tích che phủ của 
thực vật,... Mô hình tại Đa Mai có đầy đủ các 
thông số thiết kế tính toán, bản vẽ chi tiết về 
các modul và các dữ liệu liên quan để có thể 
tham khảo xây dựng ở nhiều làng nghê khác. 
Tổng hợp: Chu Thị Ngân 


BẢN TIN KHCN SỐ 100 THÁNG 4/2023 


THÀNH TỰU KHOA HỌC 


GIỚI THIỆU SÁCH MỚI TẠI THƯ VIỆN VIỆN HÀN LÂẦM KHCN VIỆT NAM 


1. Lê Hải Châu. Toán học : Cười - Vui - Hấp 
dẫn / Lê Hải Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ ; 
20cm. Tập 1. - 2005. - 183tr. 

2. Lê Hải Châu. Toán học Cười - Vui - Hấp dẫn / 
Lê Hải Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ ; 
20cm. Tập 2. - 2005. - 225tr. 

3. Lê Hải Châu. Trò chơi Toán học lý thú / Lê 
Hải Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ ; 20cm. - 
ISBN: 9786041022928. Tập 1. - 2013. - 107tr. 
4. Lê Hải Châu. Trò chơi Toán học lý thú / Lê 
Hải Châu. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb Trẻ ; 20cm. - 
ISBN: 9786041022935. Tập 2. - 2013. - 115tr. 


5, Lê Hải Châu. Danh nhân toán học thế giới / 
Lê Hải Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ, 2003. 
- 214tr. ; 20cm. 

6. Lê Hải Châu. Toán học với đời sống, sản xuất 
và quốc phòng / Lê Hải Châu. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb Trẻ ; 20cm. Tập 1. - 2007. - 146tr. 


7. Lê Hải Châu. Toán học ứng dụng trong đời 
sống, sản xuất và quốc phòng / Lê Hải Châu. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Trẻ ; 20cm. Tập 2. - 
2007. - 218tr. 


8. Lê Hải Châu. Kể chuyện thi Olympic toán 
quốc tế / Lê Hải Châu. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb 
Trẻ, 2007. - 228tr. ; 20cm. 

9. Lê Hải Châu. Phát huy sáng tạo qua việc giải 
toán thông minh / Lê Hải Châu. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb Trẻ ; 20cm. Tập 1. - 2004. - 335tr. 

9. Lê Hải Châu. Phát huy sáng tạo qua việc giải 
toán thông minh / Lê Hải Châu. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb Trẻ ; 20cm. Tập 2. - 2004. - 239tr. 
10. Phạm Ngọc Doanh. Sán lá phổi và bệnh sán 
lá phổi / Phạm Ngọc Doanh (ch.b.), Nguyễn Văn 
Đê. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 
2022. - 266tr. ; 28cm. - (Bộ sách chuyên khảo 
tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam). 
11. Ninh Khắc Bản. Cây thuốc của dân tộc Vân 
Kiều và dân tộc Pa Kô ở Quảng Trị / Ninh Khắc 
Bản (ch.b.), Phan Văn Kiệm, Ninh Khắc Thanh 
Tùng. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 
2022. - 472tr. ; 24cm. - (Bộ sách chuyên khảo 
tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam). 
12. Nguyễn Khắc Hường. Những bô, họ cá quý 
hiếm và giá tri kinh tế ở Biển Đông và Tây Nam 
Việt Nam: Osmeriformes, Myctophiformes, Perci- 
formes (một phần) / Nguyên Khắc Hường. - H. : 
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022. - 506tr. 
; 24cm. - (Bộ sách chuyên khảo tài nguyên thiên 
nhiên và môi trường Việt Nam). 


13. Trịnh Quang Pháp. Nhóm tuyến trùng quan 
trọng trong nông nghiệp ở Việt Nam / Trịnh 
Quang Pháp (ch.b.), Nguyên Thị Duyên, Lê Thị 
Mai Linh, Nguyên Hữu Tiền. - H. : Khoa học Tự 
nhiên và Công nghệ, 2022. - 350tr. ; 24 cm. - 
(Bộ sách chuyên khảo tài nguyên thiên nhiên và 
môi trường Việt Nam). 


14. Bùi Quang Minh. Nghiên cứu vê xúc tác 
quang hóa trong xử lý nước: ví dụ trong phân 
hủy diclofenac và sulcotrione / Bùi Qang Minh, 
Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Ngọc Tùng. - H. : 
Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022. - 258tr. 
: 24cm. - (Bộ sách chuyên khảo ứng dụng và 
phát triển công nghệ cao). 

15. Nguyễn Văn Tuyến. Giáo trình hóa học hữu 
cơ: một số chương chọn lọc / Nguyên Văn 
Tuyến (ch.b.), Nguyễn Hoàng Sa. - H. : Khoa 
học Tự nhiên và Công nghệ, 2022. - 496tr. ; 
24cm. - (Bộ sách đại học và sau đại học). 

16. Ngô Thị Mai Vi. Bệnh đốm đen hại lạc và 
biện pháp phòng trừ / Ngô Thị Mai Vi, Phan Thị 
Thu Hiên. - Tp. Vinh: Đại học Vinh, 2022. - 
132tr. ; 14,5cm. 


17. Trần Thị Tuyến. Quản lý rủi ro thiên tai và 
thích ứng với biến đổi khí hậu / Trần Thị Tuyến, 
Nguyễn Thị Việt Hà. - Tp. Vinh : Đại học Vinh, 
2022. - 195tr. ; 14,5cm. 


18. Sổ tay giáo dục truyền thông bảo tôn động 
vật hoang dã : Hướng dẫn thực hành cho các 
khu bảo tôn. - H. : Lao động, 2020. ; 20cm. - 
187tr. - ISBN: 9786049898334 


19. Tuyến trùng sống tự do ở rừng ngập mặn, 
cửa sông và biển ven bờ Việt Nam: Bộ 
Monhysterida, Araeolaimida và Chromadorida / 
Nguyên Đình Tứ, Phan Kế Long (Đồng ch.b), 
Nguyên Thị Xuân Phương, Nguyên Thanh Hiên, 
Nguyễn Vũ Thanh. - H. : Khoa học Tự nhiên và 
Công nghệ, 2022. - 560tr. ; 24cm. - ISSN: 
978643570748 


19. Doan Thai Son. Spectral Theory of Nonau- 


tomous Dynamical Systems and Applications / 
Doan Thai Son. - H.: Science and Technology, 


2022. - 254p. ; 24cm. - (Series of Monographs 
Undergraduate and Postgraduate Study). 

20. Nguyen Viet Khoa. Mathematics for Mechan- 
ical Engineers / Nguyen Viet Khoa. - H. : Science 
and Technology, 2022. - 350p. ; 24cm. - (Series 
of Monographs Undergraduate and Postgraduate 
Study). 


Nguôn: Phòng Thư viện, Trung tâm TTIL 
BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


THÀNH TỰU KHOA HỌC 


Một số đề tài được nghiệm thu gân đây 


1. Đề tài "Phân tích phi tuyến kết cấu làm từ vật 
liệu dị hướng và không đông nhất” của GS. TS. 
Nguyễn Đình Kiên, GS.TS. S. Alexandrov. Cơ 
quan chủ trì: 'Viện Cơ học Mã số: 
QTRU01.07/20-21. Tên chương trình: Hợp tác 
với Quỹ nghiên cứu cơ bản Nga. Đề tài được 
đánh giá loại Xuất sắc. 

2. Đề tài "Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá 
hoạt tính kháng viêm của các dân xuất Sultam 
mới” của TS. Võ Ngọc Bình. Cơ quan chủ trì: 
Viện Hóa học. Mã số: GUST.STS. ĐT2019-HH01. 
Tên chương trình: Hỗ trợ Sau tiến sỹ. Đề tài 
được đánh giá loại Xuất sắc. 

3. Đề tài "Ứng dụng công nghệ viễn thám và 
GIS thành lập bản đồ đất nhiễm mặn tại một số 
khu vực thuộc tỉnh Đồng Nai” của. ThS. Chu 
Xuân Huy. cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ vũ 
trụ. Mã số: UDNGDP.04/20- -21. Tên chương 
trình: Hợp tác với Bộ, ngành, địa phương. Đề tài 
được đánh giá loại Khá. 

4. Đề tài "Chế tạo, nghiên cứu đặc trưng, tính 
chất của hệ sơn phủ trên cơ SỞ polyme nhũ 
tương có khả năng chống nóng, bên mài mòn - 
rửa trôi, ức chế phát triển của rêu, nấm mốc 
ứng dụng trong các lĩnh vực xây dựng, kiến 
trúc” của GS.TS. Thái Hoàng. Cơ quan chủ trì: 
Viện Kỹ thuật nhiệt đới. Mã số: KHCBHH.01/20- 
22. Tên chương trinh: Phát triển khoa học cơ bản 
trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học 
trái đất và Khoa học biển giai đoạn 20Ï7-2025 cấp 
VAST. Đề tài được đánh giá loại Xuất sắc. 

5. Đề tài "Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật 
liệu tạo màng phủ chống xước, kị nước cho kính 
quang học của vũ khí, trang bị kỹ thuật quân 
sự” của TS. Nguyễn Huấn. Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm Phát triển công nghệ cao. Mã số: 
TĐANQP.03/20-22. Tên chương trình: Dự án 
khoa học công nghệ trọng điểm cấp VAST. Đề 
tài được đánh giá loại Xuất sắc. 

6. Đề tài "Nghiên cứu chế tạo một số vật liệu từ 
cứng đặc chủng, ứng dụng trong quốc phòng” 
của GS.TS. Nguyễn Huy Dân. Cơ quan chủ trị: 
Trung tâm Phát triển công nghệ cao. Mã số: 
TĐANQP.02/20-22. Tên chương trình: Dự án 
Khoa học công nghệ trọng điểm cấp VAST. Đề 
tài được đánh giá loại Xuất sắc. 

7. Đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng ở mức độ 
phân tử của các hợp chất thứ cấp tách chiết từ 
cây An xoa Hilicteres hirsuta Lour” của TS. 
Nguyễn Văn Trữ. Cơ quan chủ trì: Học viện 
Khoa học và Công nghệ. Mã số: GUST. STS. ĐT- 
2020- SH03. Tên chương trình: Hỗ trợ Sau tiến 
sỹ. Đê tài được đánh gia loại Khá. 

8. Đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình công 
nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học xử 
lý ammonia và nitrite trong nuôi tôm nước lợ” 
của TS. Đào Thị Anh Tuyết. Cơ quan chủ trì: 
Viện Tài nguyễn và Môi trường biển. Mã số: UD- 
PTCN05/18- -20. Tên chương trnh: Phát triển công 
nghệ cấp VAST. Đề tài được đánh giá loại Khá. 

9, Đề tài ` `'Nghiên cứu phát triển thuật toán . phân 
cụm bán giảm sát mờ viên cảnh tin cậy và ứng 


dụng trong dự báo” của TS. Phạm Huy Thông. 
Cơ quan chủ trì: Học viện Khoa học và Công 
nghệ. Mã số: GUST. STS. ĐT2020-TT0I1. Tên 
chương trình: HỖ trợ Sau tiến sỹ. Đề tài được 
đánh giá loại Khá. 

10. Đề tài "Nghiên cứu, chế tạo cấu trúc nano- 
Au/nano-Ag dạng cành lá trên vi thấu kính 
quang sợi với sự hỗ trợ của hai chùm laze để 
phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng 
kỹ thuật SERS” của ThS. Phạm Thanh Bình. Cơ 
quan chủ trì: Viện Khoa học vật liệu. Mã số: 
KHCBVL.03/21- -22. Tên chương trình: Phát triển 
vật lý. Đề tài được đánh giá loại Khá. 

11. Đề tài "Nghiên cứu phát triển công nghệ chế 
tạo một chủng loại vật liệu có tính nắng đặc biệt 
phục vụ quốc phòng giai đoạn 2020-2022” của 
TS. Nguyễn Văn Thao. Cơ quan chủ trì: Trung 
tâm Phát triển công nghệ cao. Tên chương trình: 
Dự án Khoa học công nghệ trọng điề iểm cấp VAST. Đề 
tài được đánh giá loại Xuất sắc. 

12. Đề tài "Xây dựng mô hình xử lý nước thải 
làng nghề sản xuất bún bánh bằng các giải pháp 
thân môi trường, chi phí thấp” của PGS.TS. Bùi 
Thị Kim Anh. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ 
mồi trường. Mã số đề tài: UQSNMT. 01/20-21. 
Tên chương trình: Dự án sự nghiệp bảo vệ môi 
trường ủy quyền cho VAST thực hiện. Đề tài 
được đánh giá loại Xuất sắc. 

13. Đề tài "Ứng dụng các công nghệ - kỹ thuật 
hiện đại để xây dựng qui trình và tạo chế phẩm 
TPCN giàu hợp. chặt murrayafoline A có tác dụng 
phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư từ cây 
cơm rượu trái hep” của TS. Lưu Văn Chỉnh. Cơ 
quan chủ trì: Viên Hóa học các Hợp chất thiên 
nhiên. Mã số đề tài: UDPTCN. 08/19-21. Tên 
chương trình: Phát triển công nghệ cấp VAST. 
Đề tài được đánh giá loại Xuất sắc. 

14. Đề tài "Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo ro- 
bot dạng người thông minh IVASTBot ứng dụng 
trong giao tiếp, phục vụ con người” của TS. TÔ 
Mạnh Tiến. Cơ quan chủ trì: Viện Vật lý. Hướng 
nghiên cứu: Công nghệ thông tin, Tự động hóa, 
Điện tử, Công nghệ vũ trụ. Đẻ tài được đánh giả 
loại Xuất sắc. 

15. Đề tài "Phát triển hai phương pháp phân 
tích sàng lọc 1500 hợp chất hữu cơ vi ô nhiễm 
trong bụi không khí (SPM) và bụi PM2.5 và ứng 
dụng cho phân tích mẫu bụi không khí tại Hà 
Nội” của TS. Dương Thị Hạnh, GS. Kiwao Ka- 
dokami. Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ môi 
trường. Mã số đề tài: QTJP01. 01/19-21. Tên 
chương trình: Hợp tác với trường Đại học Kita- 
kyushu, Nhật Bản. Đề tài được đánh giá loại 
Xuất sắc. 

16. Đề tài "Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung 
hữu cơ kim loại trên cơ sở bismuth làm xúc tác 
quang hóa cho phản ứng tách oxygen từ nước” 
của TS. Nguyễn Duy Trinh. Cơ quan chủ trì: Học 
viện Khoa học và Công nghệ. Mã số đề tài; 
GUST.STS. ĐĨ2019- HH04. Tên chương trình: Hỗ 
trợ Sau tiến sĩ. Đề tài được đánh giá loại Xuất sắc. 


Nguồn: Phòng Lưu trữ; Trung tâm TTTL 
BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


El Nino quay trở lại: Thế giới có thể đối 
mặt với nhiệt độ cao kỷ lục vào năm 2023 
Các nhà khoa học cho biết thế giới có thể phá 
vỡ kỷ lục nhiệt độ trung bình mới vào năm 2023 
hoặc năm 2024 do biến đổi khí hậu và sự trở lại 
dự kiến của hiện tượng thời tiết El Nino. Nhiệt 
độ do El Nino gây ra có thể làm trầm trọng thêm 
các tác động của biến đổi khí hậu mà các quốc 
gia đang trải qua - bao gồm các đợt nắng nóng 
nghiêm trọng, hạn hán và cháy rừng. Nếu EI 
Nino phát triển, rất có thể năm 2023 sẽ còn 
nóng hơn năm 2016 - xét đến việc thế giới tiếp 
tục ấm lên khi con người vẫn tiếp diễn việc đốt 
nhiên liệu hóa thạch. Mặc dù hầu hết các nhà 
phát thải lớn trên thế giới cam kết sẽ cắt giảm 
lượng khí thải xong lượng khí thải CO2 toàn cầu 
năm ngoái vẫn tiếp tục tăng. 

https://www.reuters.com/ 
Tụ điện siêu nhỏ mới với khả năng lưu trữ 
điện tích cực cao 


Graphene 


œ  Electrolyte 


Sơ đồ của thiết bị 
Các nhà nghiên cứu tại Khoa Thiết bị và Vật lý 
Ứng dụng (IAP), Viện Khoa học Ấn Độ (ISc) đã 
thiết kế một tụ điện siêu nhỏ mới nhưng có khả 
năng lưu trữ một lượng điện tích khổng lồ. Nó 
nhỏ hơn và chắc chắn hơn nhiều so với các siêu 
tụ điện hiện có và có khả năng được sử dụng 
trong nhiều thiết bị từ đèn đường đến đồ điện 
tử tiêu dùng, ô tô điện và thiết bị y tế. Hầu hết 
các thiết bị này hiện nay đang chạy bằng pin. 
Tuy nhiên, theo thời gian, những loại pin này 
mất khả năng tích điện và do đó có thời hạn sử 
dụng hạn chế. Trong khi đó, tụ điện có thể lưu 
trữ điện tích lâu hơn nhờ thiết kế của chúng. 
Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí ACS En- 
ergy Letters. https://techxplore.com/ 
Lấy cảm hứng từ biển và bầu trời, 
nhà sinh vật học đã phát minh ra 
loại kính hiển vi mới 

Lấy cảm hứng từ đôi mắt kỳ lạ của một loài sinh 
vật biển, một nhóm các nhà nghiên cứu đã tạo 
ra một loại kính hiển vi mới có thể sử dụng để 


TIN KHCN QUÓC TÉ 


chụp ảnh các mẫu trôi nổi trong bất kỳ loại chất 
lỏng nào, bằng cách đảo ngược các gương và 
thấu kính được sử dụng trong một số loại kính 
thiên văn. Thiết kế này có thể giúp các nhà khoa 
học đạt được độ phóng đại đủ lớn để nghiên 
cứu các cấu trúc nhỏ như sợi trục dài, mỏng kết 
nối các tế bào thân kinh trong não hoặc các pro- 
tein riêng lẻ hay phân tử RNA bên trong tế bào. 
https://www.science.org/ 


Loại kính hiển vi mới có thể tạo ra những hình ảnh 
sắc nét, rố ràng, chẳng hạn như các tế bào 
thần kinh chuột nây. 

Hóa chất gây ung thư được phát hiện 
trong đồ chơi và tai nghe 


le) 
ket, 


Phát triển phương pháp LC-EST-Orbitrap 
để phân tích parafin clo hóa. 

Theo một nghiên cứu mới của Đại học Toronto 
(Canada) trên tạp chí Khoa học Môi trường cho 
thấy chất paraffin clo hóa (CP) gây ung thư vẫn 
được sử dụng trong nhiều loại sản phẩm mặc dù 
đây là chất có hại cho sức khỏe. Nghiên cứu cho 
biết hơn 85% sản phẩm được thử nghiệm có 
dấu vết của chất gây ung thư, bao gồm tai 
nghe, đồ chơi bằng nhựa, quần áo, sản _ phẩm 
chăm sóc cá nhân...Việc sử dụng có thể dẫn đến 
việc con người bị phơi nhiễm thông qua tiếp xúc 
trực tiếp bằng tay hoặc qua miệng. Các nhà 
nghiên cứu nhấn mạnh Parafin clo hóa rất có hại 
và phổ biến trong các sản phẩm hàng ngày, cần 
thiết nên dừng lại ngay lập tức để con người và 
hệ sinh thái khỏe mạnh hơn. https://phys.org/ 


Thu Hà lược dịch 


BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


Quyết định về công tác tổ chức cán bộ Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam đã ký quyết định về công tác tổ chức 

cán bộ như sau: 

- Quyết định số 468/QĐ- -VHL ngày 31/3/2023 về 
việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Anh Sơn, 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên cao cấp 
giữ chức Phó Viện trưởng Viện Khoa học vật 
liệu. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 
15/4/2023. 

Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên ký thỏa 
thuận hợp tác với Đại học Công nghiệp Hà Nội 


Sáng ngày 07/04/2023, tại Phòng họp Khoa 
Công nghệ Hóa, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã 
diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Đại học Công 
nghiệp Hà Nội và Viện Hóa học các Hợp chất 
thiên nhiên. Sự kiện này khẳng định và mở rộng 
mối quan hệ hợp tác trong công tác đào tạo, bồi 
dưỡng và phát triển nguồn nhân lực có chất 
lượng cao, đóng góp cho sự phát triển kinh tế 
đất nước, đồng thời nâng cao năng lực nghiên 
cứu khoa học, tư vấn của hai đơn vị. https:// 
WWW.inpc.ac.vn/ 


Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tham dự 
Hội nghị 50 năm về Dự án Hổ tại Ấn Độ. 


Từ ngày 09 - 11/4/2023, Lãnh đạo Bảo tàng 
Thiên nhiên Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn cử làm Trưởng đoàn đại 
diện phía Việt Nam tham dự Hội nghị 50 năm về 
Dự án Hổ tại thành phố Mysuru, Karnataka, Ấn 
Độ. Theo Quyết định của Bộ NN&PTNT về việc 
chỉ định bổ sung Cơ quan khoa học CITES (Công 
ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực 
vật hoang dã nguy cấp) Bảo tàng Thiên nhiên 
Việt Nam là một trong 04 cơ quan khoa học 
CITES Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm KHCNVN 
(bao gồm Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, 
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hải Dương 
học, Viện Sinh thái học Miễn Nam). vnmn.ac.vn 


Hội Cựu chiến binh Viện Hàn lâm KHCNVN 
tổ chức hành quân về nguồn năm 2023 
Từ ngày 05 - 08/4/2023, nhân dịp kỷ niệm 48 
năm Ngày giải phóng miên Nam, được sự đồng 
ý của Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện 
Hàn lâm KHCNVN, Hội Cựu chiến binh Viện Hàn 
lâm KHCNVN đã tổ chức hành quân về nguồn, 
thăm lại chiến trường xưa (khu vực tỉnh Lai 
Châu). Hành trình "Thăm lại chiến trường xưa” 
là niềm vinh dự của các Cựu chiến binh, thể hiện 
đạo lý truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa”, "Uống 
nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam. 


TIN VĂN 


https://vast.gov.vn/ 


Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tổ chức Hội thảo 
"Thành tựu và triển vọng trong ứng dụng 
dữ liệu vệ tỉnh tại Việt Nam” 


Ngày 30/3/2023, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam 
phối hợp với công ty Planet Labs tổ chức thành 
công hội thảo "Thành tựu và triển vọng trong 
ứng dụng dữ liệu vệ tinh tại Việt Nam”. Hội thảo 
được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực 
tuyến, thu hút sự quan tâm tham gia của đông 
đảo các đại biểu đến từ nhiều Trường Đại học, 
Viện Nghiên cứu trên cả nước. 
https://vnsc.org.vn/ 

Đê xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế 

song phương giữa VAST và các đổi tác 

nước ngoài giai đoạn 2024-2025 
Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác song 
phương giữa Viện Hàn lâm KHCNVN với các đối 
tác nước ngoài, Viện Hàn lâm thông báo các đơn 
vị đê xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế: 
- Hợp tác với Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn 
Quốc: Hạn nộp đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc 
tế năm tài chính 2024-2025 (VAST - NRF) đến 
hết ngày 30/6/2023. https://vast.gov.vn 
- Hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học Séc giai 
đoạn 2024-2025. Hạn nộp hồ sơ trước ngày 
13/6/2023. https://vast.gov.vn/ 
HỘI THẢO, ĐÀO TẠO 


Hội thảo khoa học Quốc tế lần thứ 3 vê En- 
zyme và Polysaccharides Biển: Từ ngày 04- 
07/12/2023 tại Nha Trang,, Khánh Hòa, Việt Nam 
do Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ 
Nha Trang tổ chức. Hạn đăng ký Hội thảo đến 
ngày 30/8/2023. http://www.nitra.ac.vn 

Hội nghị quốc tế lần thứ nhất: NanoBi- 
oCom2023: Hội nghị quốc tế lần thứ nhất về 
Nano trong Khoa học sự sống: công nghệ sinh 
học Nano, Cảm biến sinh học và Tính toán 
(NanoBioCom2023) tổ chức tại ICISE, Quy Nhơn 
từ ngày 17-19/9/2023. Hạn đăng ký đến ngày 
16/8/2023. https://itt.vast.vn/ 

Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt 
Nam thông báo: Tuyển sinh chương trình học 
bổng tiến sĩ Phát triển nguồn nhân lực (JDS) tại 
Nhật Bản khóa học 2023-2026: Thời hạn nhận 
hồ sơ đến hết ngày 10/5/2023. 


Viện Toán học thông báo tuyển chọn sinh 
viên tiêm năng tham gia Chương trình 
hướng dẫn nghiên cứu khoa học tại Viện 
Toán học năm 2023: Thời hạn nhận hồ sơ đến 


hết ngày 10/5/2023. http://math.ac.vn/ 


Thu Hà 
BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


VIÊN VẬT LY 

Nguyen Van Do, Nguyen Thanh Luan, Nguyen 
Thi Xuan, Kim Tien Thanh, Bui Van Loat, Ngu- 
yen Thi Hien, Guinyun Kim. Measurement of the 
integrated cross section of 110Pd(y,n)109mPd, 
110Pd(y,n)109gPd, and 110Pd(y,x)108mRh re- 
actions with 70 MeV bremsstrahlung. Doi: 
10.1016/j.radphyschem.2022.110598. &2ađ2afø/ 
ĐPhysícs and Chemistry, Volume 203, Part A4, 
110598, February 2023. 

2. Diep Van Nguyen, Marilou Cadatal-Raduban, 
Tu Xuan Nguyen, Duong Van Pham, Trung 
Van Dinh, Nobuhiko Sarukura, Minh Hong Pham. 
Theoretical and experimental study of ultraviolet 
broadband laser amplification using Ce:LICAF 
crystal Doi: 10.1016/j.optcom.2022.129165. 
Opfics CoInnunications  Volume 530 129165, 
March 2023. 

3. Thu Hong Tran, Xuan Cuong Le, Thi Ngoc 
Mai Tran, Ngoc Thuy Trang Nguyen, Bao 
Ngoc Pham, Duong Vu. Nano selenium-alginate 
edible coating extends hydroponic strawberry 
shelf life and provides selenium fortification as a 
micro-nutrient. Doi:10.1016/1.fbio.2023.102597. 
Food_ Biosclence_ VoluUne 523 102597 June 
2023. 


4. Thi Minh Hien Nguyen, Xuan Nghia Nguyen, 
Thi Huyen Nguyen, Thi Kim Oanh Vu, Dục Huy 
Le, Van Minh Nguyen, In-Sang Yang, Sang- 
Wook Cheong. PCMW2D and 2D Raman correla- 
tion spectroscopy evidence for presence of spin- 
phonon coupling ¡in hexagonal LuMnO3. Doi: 
10.1016/].saa.2023.122753. s2ecfroch/m/ca Acia 
Part A: Molecular and Biornolecular SDecWOsco- 
Ø0, Avallable online 122/53, 15 April 2023. 

5. Do T. Nga, Anh D. Phan, Thud- 
saphungthong Julie, Nam B. Le, Chu Viet Ha. 
Photo-to-heat conversion of broadband met- 
amaterial absorbers based on T¡N nanoparticles 
under laser and solar illumination. 
Doi: 10.1016/j.mtcomm.2023.105794. Materi- 
alstoday Corninunications, Volume 35, 105794, 
dJụne 2023 

T.N. Tran, J.H. Khushvaktov, I.A. Kryachko, 
V.T. Stegailov, S.L. Tyutyumnikov, 
A.A. Abduvaliev. Study of the effect of photon 
self-absorption on the detection efficency of 
HPGe detector in measurements of an activated 
uranium sample. 
Doi: 10.1016/].apradiso.2023.110770. Apped 
Eadlalion and Isoto0es, Volume 196, 110770 
dune 2023. 

Lawrence H. Le, Kim-Cuong T. Nguyen, Phuong- 
Thuy T. Nguyen, Thanh-Giang La, Paul 
W. Major, Edmond H.M. Lou. Estimating Crestal 
Thickness of Alveolar Bones on Intra-oral Ultra- 
Sonograms. 
Doi:10.1016/].ultrasmedbio.2023.01.011. a- 
Sound ín MedIcine &Biology, Volumne 49, Issue 5, 
Pages 1345-1350, May 2023. 

8. A.V.Maletskyi, L.H.Khiem, R.balvanovic et al. 


CÔNG BÓ MỚI 


High hydrostatic pressure influence on the prop- 
ertes and tendency to agglomeration of 
ZrO2 grains of the Al2O3 —- YSZ composite ce- 
ramics system. Doi: 
10.1016/j.ceramint.2023.01.202._ Cerezes _n- 
ternatonal, Volune 49 Pages 16044-16052, 15 
May 2023. 

9. Nguyen Thi Hien, Nguyen Van Do, Guin- 
yun Kim, Haladhara Naik, Pham Duc Khue. 
Measurement of neutron capture cross sections 
for the 174Yb(n,y)175Yb reaction at thermal and 
epithermal energies. 
Doi:10.1016/i.radphyschem.2022.110738. K&2ơới- 
alon Physics andđ Chemistiry Volune 205, 
110738, Apri 2023. 

VIÊN TOAN HỌC 

1. Dục Thuan Do, Thai Son Doan, Viet 
Cuong Le. A characterization of delay independ- 
ent stability for linear off-diagonal delay differ- 
ence equations. Doi: 

10.1016/J.sysconle.2022.105428. S⁄s‡@/ns 
&COrtrol Letters, Volume 1⁄1, 105426, January 
2023. 

2. Thai Duong Do, Van Thien Nguyen. On the 
weighted m—-energy classes. 
Doi:10.1016/j.jmaa.2022.126820.  Jjoư/na/ — of 
Mathernatical Anal/sis and Anpplicaton, Volurme 
519 jssue 2 126620, 15 March 2023. 

3. Nguyen Dang Nhat, Do Thanh Tien, Tru- 
ong Van Dan, Nguyen Duy Quynh Tram, Nguyen 
Quang Lich, Ho Dang Phục, Nguyen 
Ngoc Phuoc. The effectiveness of light emitting 
diode (LED) K0 in the offshore purse seine 
fishery Vietnam. Doi: 

0.1016/].aaf. 2022. 01.005. Aguaculture and Fish- 
erles, Volume 6, Issue 5, Pages 251-557, S@D- 
tember 2023. 

4. Phan Thanh An, Nguyen Thi Le, Le 
Hong Trang, Raymond Chi-Wing Wong. Finding 
shortest gentle paths on polyhedral terrains by 
the method Of multiple shooting. 
Doi:10.1016/J.jocs.2022.101935.  jØrna! ˆ øf 
CO/nputaional_Science, VolUne 67, 101925, 
March 2023. 

5. Hoang Le Truong. Classification and geomet- 
ric properties of surfaces with property N3,3. 
Doi: 10.1016/j.jpaa.2023.107325. Joưurnal_ of 
ĐPưre and Applied Algebra, Volune 227; lssue /, 
107325, July 2023. 

6. R.Hazrat. T.G.Nam. Realizing ultragraph 
Leavitt path algebras as Steinberg algebrasL ]. 
Doi: 10.1016/).jpaa.2022.107275. Jøưna/l_ of 
ĐPure and Applied Algebra, Volurne 227, Issue 2, 
107275, May 2023. 

7. Tran Giang Nam, Jens Zumbragel. Congru- 
ence-simplicity of Steinberg algebras of non- 
Hausdorff ample groupoids over semifields. 
Doi:10.1016/7.jpaa.2022.107207. Journal of Pure 
and Appled Algebra Volune 227, lssue 3 
10720⁄Ỉ March 2023. 


còn tiếp... 
BẢN TIN KHCN SÓ 100 THÁNG 4/2023 


